
MANGAL^ sutta 

rtf 

BHIKKHU THITA SĨLO 
TỲ-KHƯU GIỚI-NGHIÈM 


: 

Ị 

ị 

ĩ 

ị 

ì 




























2 


PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


HẠNH PHÚC KINH 

MANGALA SUTTA 


BHIKKHU THITA SĨLO 
TỶ KHƯU GIỚI NGHIÊM 



3 


Đệ tử kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo. 

NAMATTHU RATANATTAYASSA 

Đây giải về 38 điều Hạnh Phúc mà Đức Thế Tôn là 
đấng thượng sư tự thuyết ra có ý nghĩa như vầy: 

Một hôm nọ, Đức Thế Tôn an ngự tại Kỳ Viên Tự 
lETAVANÃRÃMA, là chùa của ông bá hộ cấp Cô Độc tạo 
dâng, gần thành Xá Vệ. Khi ấy, có vị Trời ở dục giới hoài 
nghi về Hạnh Phúc thuyết, bèn lìa cõi trời bay xuống, vào 
đảnh lễ đấng Đại Từ, và làm cho hào quang sáng ngời rực rỡ, 
đi hữu nhiễu 3 vòng, rồi đứng tại chỗ phải lẽ, kính lễ hỏi về ý 
nghĩa hạnh phúc rằng: 

KIM MANGALAM BHANTE BHAGAVÃ = Ngưỡng 
bạch Đức Thế Tôn! Cái gì gọi là hạnh phúc sự tiến triến của 
tất cả chúng sanh? 

Khi ấy, Đức Phật giải đáp về hạnh phúc bằng những kệ 
ngôn như vầy: 


Điều hạnh phúc thứ nhứt 

ASEVANÃCA BÃLÃNAM: Tư cách không xu hướng 
theo kẻ dữ hay kẻ si ác, người có tâm tội lỗi, gọi là hạnh phúc 
cao thượng. 

VẤN: Người thế nào gọi là kẻ dữ hay kẻ si ác? 

ĐÁP: Người huỷ bỏ 3 điều lợi ích, gọi là kẻ dữ hay kẻ 

si ác. 

Huỷ bỏ 3 điều lợi ích ấy là: 

A. Huỷ bỏ sự lợi ích hiện tại, có 4 điều là: 

1. Người lười biếng không làm công việc. 

2. Không gìn giữ tài sản của mình cho còn. 

3. Không nuôi mạng bằng một cách trong sạch. 



4 


4. Không thân cận vói bậc hiền trí thức là người có 
tn tuệ. 

B. Huỷ bỏ sự lợi ích vị lai có 5 điều là: 

1. Không có đức tính chơn chánh. 

2. Không có giới luật trong sạch. 

3. Không có sự nghe nhiều học rộng. 

4. Không có sự dứt bỏ tài sản ra bố thí. 

5. Không có trí tuệ. 

c. Huỷ bỏ sự lợi ích tối cao, là huỷ bỏ đường lối Niết 

Bàn. 

VẤN: Sự lọi ích tối cao ấy phải làm cách nào mới 
xứng hiệp? 

ĐÁP: Cần phải tinh tấn dứt bỏ ái dục, diệt tận ái dục, là 
thế gian pháp, là vật khao khát, trằn trọc, nói về tâm vương 
và tâm sở hằng ưa thích, bất bình ấy cho tịch tịnh đi, và làm 
cho tâm trung lập hiệp theo 6 chi (CHALANGU PEKKHÃ). 
Trí tuệ an trú vững chắc trong vô vi pháp (ASAM 
KHATADHARMA) không bị lay động bởi 8 pháp thế gian. 

Lại nữa, người đã làm được việc thiện, nhứt là bố thí, 
trì giới v.v. đừng hiệp theo lòng ái dục mong mỏi kiếp, cõi, 
chớ có sự mong muốn về người, trời, Đe Thích, Phạm Thiên 
v.v. trong ngày vị lai, mà chỉ cần có 4 pháp thần túc 
(IDDHIPÃDA) là: 

1. CHANDIDDHIPÃDA: Sự hài lòng ưa mến 
trong pháp lành, ấy là phương pháp đưa đến chỗ đắc đạo 
quả thành nhơn. 

2. VIRIYIDDHIPÃDA: Sự tinh tấn cố gắng 
trong pháp lành, ấy là phương pháp đưa đến chỗ đắc đạo 
quả thánh nhơn. 

3. CITTIDDHIPÃDA: Sự suy tính hay sự biết 
rõ cảnh giới, và tính dắt tâm hướng về thiện pháp, ấy là 
phương pháp đưa đến chỗ đắc đạo quả thành nhơn. 



5 


4. VIMAM SIDDHIPÃDA: Trí tuệ biết rõ thiện 
pháp, ấy là phương pháp đưa đến chỗ đắc đạo quả thành 
nhơn. 

Đe lựa chọn kiếm phương pháp bằng trí tuệ hầu trừ 
tuyệt cái mầm ái dục cho tận gốc, vì nó là thế gian pháp, 
đừng cho ngũ ngầm nữa, và dập tắt ngọn lửa phiền não một 
cách tịch tịnh, mới gọi là sự lợi ích tối cao, tức Niết Bàn vậy. 

Kẻ nào bỏ hắn điều lợi ích như trên đây, gọi là kẻ ngu 
si, hễ người nào thân cận với kẻ ấy, thì người đó chắc sẽ bị kẻ 
si ác ấy dắt dẫn đi làm những nghiệp không lành, như là sát 
sanh, trộm cắp v.v. thậm chí giết cha mẹ cũng dám làm, như 
đức đông cung A Xà Thế con của vua Tần Bà Sa, thân cận 
với ông Đe Bà Đạt Đa, bị ông ta chỉ dạy làm cho tâm của 
đông cung trở nên bạo tàn, tính giết phụ hoàng để lên ngôi 
theo ý muốn, bèn bảo quan giám sát bắt đức vua cha nhốt vào 
củi và bỏ đói đến đối không cho mẫu hậu đến thăm viếng chi 
cả. 

Nói về đức hoàng đế Tần Bà Sa ngài đã đắc quả Tu Đà 
Hườn, nên ngài có đức tin nơi ngôi Tam Bảo một cách thiết 
thật; ngài vẫn thản nhiên đi kinh hành cả đêm ngày đặng đè 
nén sự thọ khố. Đã lâu, không thấy phụ hoàng thăng hà. Vua 
A Xà Thế phán hỏi, biết chắc chưa chết, bèn bảo thị thần mổ 
cả hai chon của phụ hoàng mà xát muối vào; đức vua Tần Bà 
Sa chịu sự đau đớn vô hạn, không bao lâu phải thăng hà. 

Vua A Xà Thế AIÃTASATTU giết cha mà làm vua, đó 
cũng vì thân cận bạn ác. Sau khi chết bị đọa vào địa ngục 
đồng sôi LOHÃGAMBHĨRA. 

Tiếp theo đây xin dẫn một tích nữa như vầy: 

Đức vua DĨVÃHANA, có một cây xoài rất ngon ngọt, 
sau có nhiều dây đắng mọc lên quấn quanh từ gốc tới ngọn, 
đến mùa có trái thì ăn không đặng, vì bao nhiêu mùi vị ngon 
ngọt như thời gian trước, nay đã trở thành đắng hắn rồi. Đức 
vua ngài ra lệnh cắt bỏ hết dây đắng và vun đất mới, rồi tưới 



6 


toàn nước mật, đến mùa có trái ngọt như trước, do nhờ vị 
ngọt, (cho nên trong kinh sách có câu: “áp tập ác giả trưởng 
ác tri kiến”). 


Điều hạnh phúc thứ nhì 

PANDITÃ NANCASEVANÃ: Tư cách thân cận các 
bậc Trí Tuệ gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Hạng người thế nào gọi là bậc Trí Tuệ? 

ĐÁP: Đức Phật là đấng trọn lành, ngài đã rõ thấu nhân 
quả, nghĩa là hiếu nguyên nhân phát sanh thế giới, và nguyên 
nhân tiêu diệt thế giới. Ngài lại hiểu các điều lợi ích trong đời 
này, đời sau và sự lợi ích tối cao là Niết Bàn. 

Lại nữa, những người có đủ: 

SADDHÃ = Đức tin, 

SĨLA = Trì giới, 

SUTA = Đa văn, 

CÃGA = Dứt của bố thí, 

PANNÃ = Trí tuệ. 

cùng là kẻ hiếu nguyên văn chú giải, và biết kiếm ba điều lợi 
ích như trên cho mình và cho kẻ khác, những người như thế 
gọi là bậc Trí Tuệ. Ngài dạy nên thân cận các hàng Trí Tuệ 
như thế, hằng đem lại sự an vui và điều lợi ích hiện tại, lợi 
ích vị lai, cùng lợi ích tối cao là Niết Bàn. Như tích sau đây: 

Có hai người bạn thân với nhau, một người tên 
UPATISSA, một người tên KOLITA, cả hai người đó cùng 
nhau vào tu trong đạo của thầy SANIAYA, mong tìm đường 
giải thoát có sự chắc thật, người bạn tên UPATISSA vào 
thành Vương Xá, đặng gặp đức A La Hán hiệu ASSAII, khi 
thấy Ngài thì bèn phát tâm trong sạch, vào đảnh lễ mà thỉnh 
ngài thuyết pháp, Đại Đức ASSAII có lòng bi mẫn diễn giải 
về Tứ Diệu Đe, tóm tắt vừa phải. Sau khi thuyết xong, ngài 



7 


UPATISSA đắc quả Tu Đà Hườn, thành một vị thánh nhơn 
trong Phật Pháp, được kết quả lợi ích hiện tại và vị lai như 
đây, cũng nhờ sự thân cận bậc Trí Tuệ. Và một tích nữa như 
vầy: 

“Có năm trăm người ăn cưóp kéo nhau vào các hương 
thôn, để giết người cưóp của. Quân lính nhà vua rượt theo cố 
bắt đế giết, bọn cưóp kéo chạy vào rừng, được gặp một vị Tỳ 
Khưu bèn xin quy y. Thầy Tỳ Khưu truyền tam quy y, ngũ 
giới cho, và chỉ giáo như vầy: “Này các người! Các người 
hãy gởi tánh mạng vào nơi tam qui ngũ giới đi, dù các người 
có chết cũng đặng sanh vào nhàn cảnh!” 

Bọn cướp ấy tin thọ bằng lời: SÃDHU = lành thay, rồi 
đi, quân lính rượt theo kịp, bắt giết trọn 500 người. Cả thảy 
đều dùng tâm lành niệm đến 5 điều lành, là ngũ giới vừa thọ 
được trong sạch, khi thác đặng sanh về cõi trời hưởng sự an 
vui trong những toà đền đài quí báu. Cũng do nhờ quả thân 
cận với bậc Trí Tuệ vậy. 


Điều hạnh phúc thứ ba 

PŨJÃ CA PŨJA NĨYYÃNAM: Tư cách cúng dường 
các bậc nên cúng dường, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Bậc nên cúng dường ra thế nào? Có mấy? 

ĐÁP: Ngôi Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng, bậc đáng cho 
chư Thiên và nhơn loại cúng dường bằng cách cao thượng, 
hơn tất cả chúng sanh trong vũ trụ này! 

VẤN: Thế nào gọi là Phật, Pháp, Tăng? 

ĐÁP: Phật là nói về Bậc có Trí Tuệ và sự hiểu biết các 
pháp hữu vi, nghĩa là thấy bốn pháp chơn thật của thánh 
nhơn, rồi khử trừ mầm sanh diệt trong cõi đời này cho trở 



8 


thành xuất thế gian, diệt tận vô minh, ái dục, không dư sót 
làm cho ngũ uấn được thanh tịnh, gọi là Phật. 

Pháp là lòi chỉ giáo rất nên cao thượng trong sạch của 
Phật, từ kim khấu thuyết ra, để tế độ quần sanh thoát ly khố 
hải, và được quả người, quả trời cùng quả Niết Bàn. 

Pháp nếu chia ra có 3 cách: 

1. Pháp học = PARIYATTI DHARMA. 

2. Pháp hanh = PATIPATTI DHARMA. 

3. Pháp thành = PATIVEDHA DHARMA. 

Pháp học là học hỏi nghiên cứu tam tạng kinh, luật, 

luận. 

Pháp hành là làm theo giới, định, huệ, đế trau dồi thân, 
khâu, ý cho trong sạch. 

Pháp thành là đắc thành đạo quả thánh nhơn. 

Tăng là những bậc thừa hành theo lời chỉ giáo của Phật 
hầu giác ngộ đạo quả, từ Tu Đà Hườn cho tới A La Hán, là 
pháp cao thượng đoạn trừ phiền não cùng các tật tiền khiên. 
Một lẽ nữa, thầy hoà thượng hay thầy tiếp dẫn, cha mẹ ông bà 
hoặc chị em, cùng các bậc Sa Môn, Bà La Môn có giới đức 
thanh cao, toàn là bậc đáng cúng dường cả thảy. Lại nữa, 
chồng là bậc đáng cúng dường của người vợ. Kẻ nào cúng 
dường những bậc nên cúng dường như là đức Phật V.V.. thì 
hằng đem lại nhiều sự lợi ích ngay ở đời này và đời sau 
chang sai. Như có tích dưới đây: 

“Một người giữ vườn hoa cho đức vua Tần Bà Sa, cắt 
bông đem hiến cho vua mỗi bữa. Một hôm, người ấy đến hoa 
viên bẻ bông xong, trông thấy Đức Thế Tôn là đấng Đại Giác 
cùng chư Tăng theo hầu, ngự đến thành Vương Xá, đặng vào 
Vương Cung. Vừa gặp Phật, chàng phát tâm trong sạch, 
muốn dâng hoa quý cúng dường ngài, mới nghĩ rằng: “Bông 
này ta đem nộp cho vua mỗi ngày, nếu đem cúng dường Phật 



9 


hết, thì không có để hiến nạp cho nhà vua. Song không sao, 
dầu Hoàng Đe có hành hình, ta cũng đành cam chịu”. Nghĩ 
rồi, nắm hai nắm bông lài tung lên hu không, thì bông ấy kết 
thành tràng tốt đẹp ở bên phải, rải lên ba nắm nữa cũng kết 
thành tràng tốt đẹp ở bên trái (đẹp nhu vành con mắt chim 
Đại Bàng) và rải lên bốn nắm nữa cũng kết thành tràng tốt 
đẹp ở phía sau. Đức Thế Tôn ngự tới chỗ nào thì những tràng 
hoa lài ấy cũng từ từ bay theo chỗ đó. 

Đức vua nghe rõ tự sự, và xem thấy những tràng hoa lài 
cứ đi theo che Đức Phật. Vua bèn kính thỉnh Phật và chu 
Tăng vào vuơng cung. 

Còn chàng cúng bông, sau khi cúng xong thấy việc lạ 
thuờng nhu thế nên tâm càng trong sạch, hăng hái, trở về nhà 
thuật chuyện cho vợ nghe sự cúng duờng mà mình đã làm, 
đặng thấy sự phi thuờng nhu thế. Song nguòi vợ là hạng ngu 
si, lãng mạn, không trong sạch, lại nói rằng: “ừ bây giờ tội 
lỗi anh chịu lấy, tại anh không hiến nạp cho vua. Sự hình phạt 
ra thế nào, đừng đổ cho tôi, hai ta hãy lìa nhau trong giờ phút 
này. Nàng nói đoạn, bỏ đi vào tâu cả tự sự của chồng mình 
cho vua nghe, ấy là phi nghĩa lập công. Hoàng đế Tần Bà Sa, 
ngài thấy rõ rằng đây là phụ nữ si ác, rồi ngài đuổi ra khỏi 
hoàng cung ngay. Đức vua làm phuớc xong, ngài phái thị 
thần đòi chàng giữ vuờn bông đến. Khi chàng đến thì vua hỏi 
rằng: “Này MÃLÃKÃRA kia! Gã lấy bông của trẫm dâng 
cho Phật phải không?” Chàng đáp; “Muôn tâu đại vuơng 
phải. Xin đại vuơng dùng luợng hải hà ân xá tội lỗi ấy cho kẻ 
hạ thần. TAMSUTVÃ đức vua nghe xong bèn có lòng hoan 
hỉ trong sạch, rồi ngài ban cho vàng, bạc, vải sồ, trâu, bò, voi, 
ngựa, tớ trai, tớ gái. Cứ mỗi thứ tám món, và tám xứ cống sứ. 
Chàng giữ bông đuợc huởng ân huệ nhu thế, cũng nhờ cái 
phuớc cúng duờng kết quả hiện tại rõ rệt. 



10 


Nên đức ANANDA bạch hỏi rằng: “Bạch Đức Thế Tôn 
chàng giữ hoa cúng dường Ngài, đặng kết quả như thấy rõ 
đời này vậy, đến đời sau có hưởng quả nữa không?” 

Đức Phật đáp rằng: “Này AN AND A, chàng giữ bông 
này đến khi hết tuổi thọ không đọa vào địa ngục một ức kiếp, 
và đến kiếp cuối cùng, sẽ đắc quả Độc Giác Phật có đức hiệu 
gọi là SUMANA, đến khi rã tan ngũ uấn thì nhập Niết Bàn”. 

Điều hạnh phúc thứ tư 

PATI RŨPADESAVÃ SOCA: Tư cách của người ở 
trong nước nên ở, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VÂN: Nước nào gọi là nước nên ở? 

ĐÁP: ở xứ trung quốc độ MAUHIMA PADESA, ngay 
giữa trái đất là nơi chư Phật toàn giác, chư Phật Độc Giác và 
chư Đại A La Hán thành đạo, gọi là Trung Quốc Độ. 

VÂN: Người ở xứ Trung Quốc Độ có những gì đáng 
quý không? 

ĐÁP: Kẻ sanh ở trong xứ ấy có đặng 6 điều cao quý 
ANUTTARIYA như vầy: 

1. ^ DASSANÃNUTTARIYA. Thấy cao quý là 
đặng thấy chon dung đức Thế Tôn. 

2. SAVANANUTTARIYA, nghe cao quý là 
đặng nghe kinh pháp của Đức Phật thuyết ra. 

3. LÃBHÃNUTTARIYA, lợi cao quý là đặng 
đức tín chơn chánh, tin ngay nơi ân đức Tam Bảo. 

4. SIKKHÃNUTTARIYA, học hỏi cao quý là 
đặng học theo giới, định, huệ mà Phật đã dạy. 

5. PÃRICARIYÃNUTTARIYA, phụng sự cao 
quý là đặng cung phụng hộ độ những bậc nên hộ độ, nhứt 
là Đức Phật. 



11 


6. ANUSSATÃNUTTARIYA, ức niệm cao quý 
là đặng ghi nhớ đến ân đức trọn lành của Tam Bảo. 

Những người ở nơi Trung Quốc Độ, là xứ nên ở, có sáu 
điều cao quý như thế, nên có một sự tích như vầy: 

“Có một người Bà La Môn tên VAGGALI ở xứ 
SÃVATTHĨ, xem thấy sắc thân tốt đẹp của Phật, bèn phát 
tâm trong sạch muốn ngắm xem sắc thân xinh đẹp của Phật 
không nhàm chán, mới tính xuất gia tu theo. Từ khi xuất gia 
xong, vị tỳ khưu đó cứ nhìn xem kim thân của Phật mỗi ngày, 
không lưu tâm học hỏi chi cả. Phật bảo rằng: “Này 
VAGGALI, người chớ nên xem Như Lai bằng con mắt. 
Ngươi hãy quan sát cho thấy Pháp đi! Kẻ nào thấy Pháp của 
Như Lai, gọi kẻ ấy thấy Như Lai, kẻ nào thấy Như Lai thì gọi 
kẻ ấy thấy Pháp”. Ngài phán như vậy, xong đuối ông 
VAGGALI đi ra khỏi chỗ. 

Ông hết sức âu sầu, la khóc, rồi lên trên núi nghĩ rằng: 
Ta lên tận chót núi đế gieo mình xuống chết cho rồi, chớ sống 
ích lợi chi không đặng thấy Phật. Bấy giờ Phật hiểu rõ, nên 
ngài phóng lục hào quang như là ngài ngự đến trước chỗ của 
thầy VAGGALI mà thuyết pháp cho thầy nghe, thầy 
VIGGALI khởi tâm trong sạch bay nguyên hình lên hư không 
do mãnh lực của phỉ lạc, và pháp mầu chảy ngay vào giòng 
Trí Tuệ thấy rõ Tứ Diệu Đe và đắc quả A La Hán, tuyệt trừ 
phiền não. 

Sự ở trong nước nên ở, có điều cao quý như đã giải đáp 

đây. 




Điều hạnh phúc thứ năm 



12 


PUBBE CAKATA PUNNATÃ: Tư cách của người đã 
làm được việc lành đê dành từ trước gọi là hạnh phúc cao 
thượng. 

VÂN: Những việc lành đã tạo trữ từ trước để dành 
lại đó là những gì? 

ĐÁP: Ta đã bố thí, trì giới và tham thiền niệm Phật, 
hoặc nghe kinh thính pháp, cúng dường Phật, Pháp, Tăng 
không dứt, khi chết kiếp làm người này, đặng thác hoá lên cõi 
trời hay làm người, cũng do cái nhân đã làm từ trước. Cũng 
như sự tích sau này: 

“Thời gian không Phật giáo, có một xứ toàn người thợ 
dệt nhiều đức tin. Khi ấy, có một ngàn vị Phật Độc Giác từ 
rừng tuyết lãnh bay đến. 

Trong nhóm thợ dệt có một người lớn hơn mọi người tổ 
chức, rồi cả nhóm đồng ý hoan hỷ thỉnh chư Phật kiết hạ an 
cư tại đó. Cứ mỗi người hộ độ một vị. Khi ra hạ dâng cúng y 
đến các ngài. Nhóm thợ ấy sau khi lìa trần đều được sanh về 
cõi trời. Tới hồi đức Phật Ca Diếp ra giáo hoá, thì nhóm chư 
Thiên ấy giáng sanh làm người, có đức tin trong sạch, hằng 
bố thí, trì giới, tham thiền và cúng dường Phật, Pháp, Tăng. 
Tới khi chết lại sanh lên cõi trời hưởng an, cho đến khi đức 
Phật Thích Ca Mu Ni ra giáo hoá, thì nhóm trời đó lại giáng 
sinh làm người. Nhóm ấy, người đứng đầu trong buối còn thợ 
dệt, nay làm vị vua hiệu MAHÃKAPINA. Hoàng hậu tên 
ANOIÃ. Còn các thợ dệt nhỏ khác cũng được thọ sanh và 
đều làm ưiều thần quan lại cả một ngàn. Đức vua nghe nhóm 
người thương mãi rao rằng: “Phật, Pháp, Tăng đã thành đạo 
trong thế gian rồi”. Ngài hết sức hoan hỷ, ban thưởng cho 
nhóm lái buôn 300 ngàn, rồi lên ngựa cùng hết thảy các quan 
theo hầu, ngài ngự đi lễ Phật. 

ATHAKHOBHAGAVÃ = Đức Thế Tôn biết trong khi 
ấy, sẽ có đức vua và bộ hạ triều thần đến nghe pháp. Ngài 
ngự đi đến chỗ gần mé rạch và phóng lục hào quang sáng 



13 


ngời rực rỡ. Đức vua MAHÃKAPINA cùng bộ hạ ngự giá 
đến gần mé rạch chắp tay, đưa lên chú nguyện rằng: “Cầu xin 
cho nước trong sạch này khô cứng như tảng đá”. Rồi ngài 
giục ngựa xuống sông thì nước khô cứng như đá, khi ngự đến 
rạch thứ nhì, thứ ba, ngài cũng chú nguyện như vậy. Ke cả 
một ngàn người đều giục ngựa qua ba cái rạch ấy, đến chỗ 
Phật ngự, vào đảnh lễ, rồi an ngự để thính pháp. Khi đức Thế 
Tôn thuyết xong thì đức vua MAHÃKAPINA và cả ngàn bộ 
hạ đều đắc quả Tu Đà Hườn. 

Trong khi ấy, hoàng hậu ANOIÃ nghe hoàng đế và chư 
vị thị thần ngự đi đảnh lễ Phật, là thầy cả Chư Thiên và nhon 
loại, thì lịnh bà cũng phát tâm hoan hỷ, rồi cùng một ngàn thị 
nữ lên xe thắng đi yết lễ Phật. Tất cả cứ nhắm ngay theo 
hướng Phật an toạ mà thắng tới, cũng gặp 3 con rạch ấy, lịnh 
bà bèn dùng chon ngôn mà chú nguyện rằng: “Xin cho tôi và 
một ngàn thị nữ qua khỏi rạch cũng như đức hoàng đế đã ngự 
qua vậy. Khi đến nơi vào đảnh lễ đấng Thiên Nhơn Sư, được 
nghe chánh pháp, thì bà và cả một ngàn thị nữ, đều đắc quả 
Tu Đà Hườn, thành bậc thánh nhơn trong Phật giáo. 

Điều hạnh phúc thứ sáu 

ATTASAMMÃPANĨDHICA: Nết hạnh giữ mình 
theo lẽ chánh gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VÂN: Giữ mình theo lẽ chánh là giữ bằng cách nào? 

ĐÁP: 

1. Phải khắng khít giữ mình theo đức tin, là tin 
nơi những điều lành lẽ phải, đúng theo chơn lý, nhứt là 
Phật, Pháp, Tăng. 

2. Phải khắng khít giữ giới luật như năm giới, 
tám giới và mười thiện nghiệp cho trong sạch. 



14 


3. Phải khắng khít trong sự học hỏi là chăm lo 
nghe kinh thính pháp. 

4. Phải khắng khít trong sự bố thí. 

5. Phải khắng khít trong trí tuệ quan sát cho nhận 
chân các pháp hữu vi, toàn là vô thường, khố não, vô ngã. 

6. Phải khắng khít trong sự tìm kiếm điều lợi ích 
ở kiếp này và đời sau, cùng lợi ích tối cao là Niết Bàn. 

Được như thế mới gọi là giữ mình theo lẽ chánh. 

ATTASAMMÃPANĨDHICA: Phải khắng khít giữ 
mình theo lẽ chánh, gìn giữ mình ở trong nơi tốt đẹp, nghĩa là 
ngày trước ta là người xấu, sau cố gắng trở thành người tốt, 
hay trước kia ta là người tà kiến, sau đổi thành chánh kiến. 
Có một sự tích như vầy: “Có một chàng Bà La Môn ngoài 
Phật giáo, là người tà kiến, hễ nghe ai niệm hoặc tụng Phật, 
Pháp, Tăng thì khỏi tâm giận. Song gặp người vợ lại là người 
chánh kiến. Người chồng bàn tính với vợ ngỏ ý muốn thỉnh 
các thầy ở đạo Bà La Môn, đến thọ thí tại nhà mình. Người 
vợ cũng vui lòng, nhưng vì các thầy toàn là người tà kiến, 
nên người chồng dặn vợ hễ khi các thầy ta đến nhà rồi, thì 
bậu chớ tụng tiếng Phật, Pháp, Tăng nữa. Neu bậu không 
vâng lời ta sẽ giết bỏ. Nói đoạn sắm sửa thực phấm rồi thỉnh 
các thầy đến nhà. Có thầy đã ngồi ăn, có thầy đang sửa soạn. 
Người vợ của thí chủ bưng phấm vật đang đi vấp nhằm một 
khúc cây, nên giựt mình mà nói lịu như vầy: 
“NAMOTASSABHAỎAVATO”. “Tôi xin liết lòng thành 
kính đảnh lễ đức Thế Tôn”. 

Các thầy Bà La Môn nghe như thế bèn giận, bỏ đứng 
dậy ra về và mắng nhiếc đủ điều, nên người chồng cũng hết 
sức giận vợ, chửi mắng om sòm, rồi đi vào chùa yết kiến Phật 
đế hỏi: “Bạch ngài GOTAMA, con người nhờ diệt trừ được 
cái chi mà khỏi sự buồn rầu than tiếc, nằm ngủ cũng an vui?” 

Phật liền giải đáp: Này người Bà La Môn! Kẻ nào diệt 
trừ được phiền não, là món ô trược, nhứt là sự sân hận bằng 



15 


thảnh đạo tuệ, thì kẻ ấy khi ngủ hằng được an vui, và khỏi 
phải thọ khố ở kiếp sau. Khi chàng Bà La Môn nghe xong 
thời pháp, bèn phát tâm trong sạch, tín ngưỡng bằng cách 
chon chánh, và đảnh lễ xin ngài cho xuất gia. Phật bèn cho 
phép ông Bà La Môn xuất gia ráng hành pháp minh sát, 
không bao lâu được đắc quả A La Hán, dứt sạch phiền não. 

*** 

Điều hạnh phúc thứ bảy 

BÃHUSACCANCA: Nết hạnh của người được nghe 
nhiều học rộng về Pháp Bảo gọi hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Nên nghe Pháp của ai? 

ĐÁP: Nên nghe Pháp của đức Phật và của chư Thanh 
Văn đệ tử Phật, hay của các Sa Môn, Bà La Môn có giới, 
định, huệ, hằng thuyết diễn chỉ dẫn con đường nhơn, Thiên, 
Niết Bàn, hoặc là bậc tại gia cư sĩ học hiểu kinh, luật, luận rõ 
rệt đúng đắn đem ra diễn giải đều nên nghe cả. 

VÂN: Kẻ đa văn quảng kiến có mấy bậc? 

ĐÁP: Có hai hạng: 

1) Thiện trí thức là bậc học nhiều hiểu rộng và 
hành đúng. 

2) Hàng tại gia học rộng hiểu pháp nhiều cũng 
khép vào hạng đa văn. Bởi người ấy có thế đem cho kẻ khác 
được sự lợi ích, và điều an vui, nhứt là lợi lộc, lại có năng lực 
cứu thoát cho kẻ khác khỏi khổ nữa. Có sự tích như vậy: 

“Thời quá khứ, tiền thân của Phật Thích Ca, thọ sanh 
làm con vua, đức vua đó có 3 hoàng tử. Song mỗi hoàng tử 
lại là con khác mẹ. Nhưng hoàng đế cho 3 vị hoàng tử ở 
chung với nhau. Một hôm cả 3 hoàng tử ngự vào rừng, vị 
hoàng huynh khát nước quá, nên bảo hoàng tiểu đệ xuống hồ 
múc nước. Trong hồ ấy có phi nhơn Dạ Xoa nó thấy hoàng 
nhi thì bèn bắt đem giấu một chỗ. Hoàng huynh thấy lâu mà 



16 


em không về, bèn bảo hoàng thứ đệ theo kiếm. Khi vừa tói 
cũng bị phi nhơn bắt giấu luôn. Hoàng huynh là Bồ Tát, 
ngóng theo vệ đường càng lâu không thấy. Ngài liền theo 
kiếm. Khi đến chỗ, đức Bồ Tát dùng trí tuệ suy xét biết rằng: 
“Có phi nhơn bắt em mình giấu không cho lên”. Bồ Tát bèn 
hỏi thì Dạ Xoa ấy đáp rằng: “Hồ này do lệnh vua 
VESSAVAĩ^A bảo ta gìn giữ, hễ ai đến đây hãy bắt ngay. 
Neu biết thuyết pháp chư Thiên thì sẽ được tha, bằng thuyết 
pháp không đặng thì ta giữ làm vật thực đê ăn”. 

Bồ Tát hỏi: “Vậy ngươi muốn nghe pháp Chư Thiên 
sao? Ta sẽ thuyết cho ngươi nghe. Này Dạ Xoa! Pháp thứ 
nhứt là sự hố thẹn, hoặc nhòm gớm tội lỗi (HIRI). 

Pháp thứ nhì là sự ghê sợ tội lỗi (OTAPPA). 

Đây là pháp của bậc hiền triết, khi Dạ Xoa nghe Pháp 
Chư Thiên xong, hoan hỷ, tín thọ, liền đi dẫn hoàng thứ đệ lại 
cho Bồ Tát. Đức Bồ Tát phán rằng: “Ta muốn được em út 
của ta”. Dạ Xoa nói người chỉ hiếu DEVADHARMA thôi, 
không hiểu pháp Cung Kính APPACÃYANA DHARMA. 

Đức Bồ Tát phán rằng; “Ta hiếu cả hai pháp, vả chăng 
em út ta là khác mẹ, nếu ta không dẫn em út ta về xứ thì dân 
chúng ắt chê trách ta rằng: Đã giết bỏ em khác mẹ rồi, mà chỉ 
đem em của mình về thôi”. Bởi thế cho nên ta mong rằng 
người hãy đem em út của ta lại cho ta. 

Dạ Xoa vui lòng đem hai hoàng tử giao cho Bồ Tát. Sự 
cứu thoát cho 2 hoàng đệ đó khỏi khổ, cũng do nhờ Bồ Tát có 
nhiều Trí Tuệ, và học nhiều hiểu rộng vậy. Lại nữa, bậc xuất 
gia là kẻ chăm lo học những Phật ngôn chú giải cho trở thành 
bậc đa văn, như các bậc hộ trì kinh luật của Phật đã di truyền 
thì cũng hằng được lợi lộc phát sanh. Như đức ANANDA của 
em Phật. 

KIRA = có nghe như vầy: 

“Khi Phật còn tại thế, có một người Bà La Môn đến yết 
kiến ngài và bạch rằng: “Ngưỡng bạch Thế Tôn! Đệ tử có 



17 


tâm tín thành đã cúng dường Phật Bảo và Tăng Bảo rồi, chỉ 
còn Pháp Bảo chưa. Vậy nay đệ tử muốn cúng dường Pháp 
Bảo thì nên cúng ở đâu? 

Đức Phật đáp rằng: “Này Bà La Môn người muốn cúng 
dường Pháp Bảo thì hãy cúng dường các bậc đa văn quảng 
kiến đi, vì kẻ ấy hằng nâng đỡ Pháp Bảo”. Chàng Bà La Môn 
lui ra bạch hỏi chư Tăng, ai là bậc đa văn, thì chư Tăng ai nấy 
đều chỉ đức ANANDA là bậc đa văn, vì ngài là kẻ nâng đỡ 
Pháp Bảo vậy. Chàng ấy đem bốn món cúng dường đến dâng 
cho đức ANANDA, rồi vào bạch với Phật, Phật ban khen 
rằng: SÃDHU, lành thay, quả cúng dường Pháp Bảo của 
người thật cao quý. Nói về phần đông thiện tín, kể từ đó tiếp 
tục dâng cúng Pháp Bảo ngay đến đức AN AND A không 
ngớt, do nết hạnh được nghe nhiều hoạ rộng và nâng đỡ Pháp 
Bảo của Ngài. 


Điều hạnh phúc thứ tám 

SIPPÃNCA: Sự rành rẽ trong tất cả nghề nghiệp gọi là 
hạnh phúc cao thượng. 

VÂN: Rành rẽ trong việc nào? 

ĐÁP: Rành rẽ trong các nghề nghiệp, nếu đàn ông thi 
sĩ, nông, công, thương, làm thầy làm thợ v.v... Neu là đàn bà 
thì rành rẽ việc nữ công, nữ hạnh, buôn bán, tề gia nội trợ, 
nhứt là rành rẽ trong việc vật thực, bánh trái v.v... 

Lại nữa, ngài giải rằng nghề nghiệp có hai cách là: 

A) ÃGÃRASIPPA: Nghề nghiệp của người tại 
gia, đặc chỉ về sự rành rẽ trong các ngành thợ như là thợ mộc, 
thợ vôi, thợ bạc V.V.. 

Bởi vì tất cả nghề nghiệp trên đây hằng đem lợi lạc đến 
cho trong kiếp này và những đời sau. Như sự tích dưới đây: 



18 


“Có một người thợ làm ngọc, đi kiếm đào những cái 
hầm theo các xứ cũ. Một hôm được nghe xứ kia, nguyên 
trước có một ông Bá hộ. Khi ông ta chết, vợ ông chôn của tới 
bốn trăm triệu. Vì lúc gần tắt hơi, tâm ông nghĩ đến của ấy, 
nên sau khi chết, lại tái sanh làm một con chuột ở giữ cái hầm 
của đó, con chuột vừa thấy anh thợ đi, thì ngỏ ý mừng, rồi tha 
bạc đưa cho người thợ, và tỏ dấu muốn được đồ ăn. Anh thợ 
đi mua vật thực đem lại cho con chuột ăn mỗi bữa. ít lâu con 
chuột chỉ hầm của cho. Anh thợ ấy được bốn trăm triệu, là 
nhờ có nghề nghiệp và chịu khó tìm kiếm. Neu trí tuệ và nghề 
nghiệp không có thì chắc khó đặng của cải”. 

Có một sự tích nữa rằng: “Hai cha con người thợ mộc, 
có đức tin trong sạch, ngưỡng mộ Đức Phật Độc Giác, nên 
hai cha con tạo tịnh thất dâng cúng cho ngài, và thỉnh ngài an 
cư kiết hạ. ít lâu hai cha con chết được sanh về cõi trời. Vị 
trời con sau giáng sanh làm hoàng tử của một đức vua, lớn 
lên phụ hoàng truyền ngôi báu cho. Khi ấy, do cái quả phước 
của sự tạo tịnh thất hoá thành 1 toà đền đài bằng bảy báu, đế 
hiến cho hoàng tử hưởng an bệ vàng. Theo lời chư Tố, chú 
giải rằng: 

“Toà lầu bằng bảy báu ấy, đế dành cho đức Phật Di Lạc 
xuất thế. Song hiện nay sụp chìm xuống đáy biến”. 

B) ANÃGÃRASIPPA: Sự rành rẽ của bậc xuất 
gia, là chỉ về sự lão thông rành rẽ theo điều kiện của giới luật, 
như sự cắt may y của đức ANANDA chang hạn, đức 
ANANDA theo hầu cận Phật, ngự đến xứ MAGADHA, ngài 
xem thấy đám ruộng bèn phán với ANANDA rằng; “Này 
ANANDA! Người hãy cắt y Ca Sa giống như đám ruộng ấy, 
thì kẻ trộm nó không lấy vì y cắt nhỏ ra từng miếng, cho nên 
khỏi bị mất như trước. AN AND A vâng lời cắt y giống đám 
mộng xứ MAGADHA, nghĩa là cắt làm năm điều, may 
nhuộm xong, đem vào trình Đức Thế Tôn. Ngài bèn khen 
ngợi trí sáng của đức AN AND A. 



19 


Rồi ngài cấm chế rằng: “Neu Tỳ Khưu nào không dùng 
y cắt phạm tội tác ác, ấy là điều luật cấm chế đến nay”. 

*** 

Điều hạnh phúc thứ chín 

VINAYOCASUSIKKHITO: Người học đúng đắn 
theo giới luật, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VÂN: Người học theo giới luật đúng đắn phải học ra 
thế nào? 

ĐÁP: Phải học cho hiếu cả hai phận sự giới luật là: 

1) ÃGÃRIYAVINAYA: luật của kẻ có nhà. 

2) ANÃGÃRIYAVINAYA: luật của kẻ không nhà 
VÂN: Cả hai phần luật đó thế nào? 

ĐÁP: Luật của bậc tại gia có ngũ giới, bát giới, thập 

thiện. 

Ngũ giới là: 

1) Tác ý chừa cải sự giết hại chúng sanh còn sống phải 
chết. 

2) Tác ý chừa cải sự trộm cắp tài sản của chăn giữ. 

3) Tác ý chừa cải sự tà dâm với người nữ có kẻ chăn 
giữ. 

4) Tác ý chừa cải lời nói không thật. 

5) Tác ý chừa cải không uống rượu và các chất say, có 
thể làm cho sự dể duôi phát sanh. 

Bát giới là: 

1) Không sát sanh. 

2) Không trộm cắp. 

3) Không thông dâm. 

4) Không nói dối. 

5) Không uống rượu. 

6) Không ăn sái giờ. 



20 


7) Không múa hát, đánh đờn, thối kèn, đi xem múa hát 
đờn kèn và các cuộc chơi trở ngại thiện pháp và sự 
trang sức dồi phấn đeo tràng hoa. 

8) Không nằm ngồi nơi quá cao, và xinh đẹp. 

Cả tám điều này thọ trì trong một ngày một đêm, mỗi 
tháng tám bữa là: 5-8-14-15-20-23-29-30 tháng thiếu 28-29 
giữ giới nhu vậy gọi là Quan trai giới (UPOSATHASĨLA). 

Thập thiện là: 

1) Thân tam: không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dârn. 

2) Khấu tứ: Không nói dối, không nói đâm thọc, không 
nói độc ác, không nói vô ích. 

3) Ý tam: Không tham lam sang đoạt, không sân hận 
thù oán hại nguời, không si mê tà kiến. 

Luật xuất gia là của Tỳ Khuu, Sa Di (Xin xem quyển 
Luật Xuất Gia của ngài Hộ Tông). 

VẤN: Trong cả 4 hạng Tỳ Khưu, Sa Di, Cận Sự 
Nam, Cận Sự Nữ, có sự dể duôi không gìn giữ giói luật 
cho trong sạch thì sao? 

ĐÁP: Kẻ dế duôi không gìn giữ giới luật cho trong 
sạch, gọi là nguời phá giới, ví nhu cây không có lõi, và không 
rễ cái, hằng bị gió bốn phuơng lay chuyến mãi. 

Trong Phật giáo nói về lõi (nên hiểu là pháp chắc thật), 
có ba hạng: 

a) SĨLASÃRO: Giới là sự tác ý chừa cải, ví nhu cái lõi 
cây. 

b) SAMÃDHISÃRO: Tâm định chắc chắn trong đề 
mục thiền, đặng dứt năm ác pháp là pháp cái cho ra 
khỏi tâm, đế khỏi bị ngăn trở ví nhu lõi cây. 

c) PANNÃSÃRO: Trí tuệ quán sát 3 tuớng cho thấy rõ, 
bằng tuệ giác hiểu chắc các pháp hữu vi: danh và sắc 
thật là không bền vững, lâu dài, hằng đem lại sự khổ, 



21 


và nó không phải là của ta, một cách rõ rệt. Xét thấy 
Tứ diệu đế rõ rệt, gọi là lõi chắc chắn cao quý. 

VẤN: Vậy chớ ngưòi phá giới chết đi đâu? 

ĐÁP: Nguời phá giới chết đọa 4 đuờng ác chẳng sai, 
nhu có chú thích rõ rằng: 

DUSSĨLO APÃYAGATO ÃHU: giải rằng nguời phá 
giới chết sa bốn đuờng dữ, chắc hắn nhu vậy. 

VÂN: Ngưoì giữ giói trong sạch có quả báo như thế 

nào? 

ĐÁP: Người giữ giới đặng kết quả không đồng nhau, 
nghĩa là: 

Quả của sự không sát sanh thì có sắc thân xinh đẹp, 
tuổi thọ lâu dài. 

Quả không thâu đạo, được sắc thân xinh đẹp, lại có của 
không bị tiêu hủy, do các điều tai hại như là trộm cắp V.V.... 

Quả của sự không tà dâm, hằng được sắc thân xinh đẹp, 
lại khỏi bị kẻ khác lạm tình với vợ con của mình, bằng sự 
tình dục vô luân. 

Quả của sự không vọng ngữ thì được sắc thân xinh đẹp, 
lại có tiếng tăm hay quý và khỏi bị kẻ khác dùng sự giả dối 
lừa gạt mình mà chớ, lại còn đoạn trừ được sự hung tợn nữa. 

Quả của sự không uống rượu và những chất say, thì 
được sắc thân xinh đẹp, có nhiều sự ghi nhớ và trí tuệ, không 
bị điên cuồng, khờ khấn, mất thế tánh người ta. 

Đây là 5 quả báo của kẻ giữ giói trong sạch. 

Trái trở lại, là quả báo của người không giữ giới: 

1) Hằng bị chết yếu. 

2) Nghèo nàn khố sở hễ có của chút ít thì bị đạo tặc hay 
lửa cháy V.V.... 

3) Vợ con hay có ý riêng, làm cho gia can không đầm 
ấm và hằng bị kẻ khác đến quyến rũ vợ hoặc con 
cháu. 



22 


4) Hằng bị kẻ khác lừa gạt, lắm khi hại tài sản hoặc 
tánh mạng, bằng lời không thật. 

5) Hằng bị khờ dại hoặc điên khùng, nghĩa là không có 
trí nhớ và trí tuệ đê ghi nhớ hay phán đoán một việc 
chi, dầu lớn hay nhỏ. 

Lại nữa, người giữ giới trong sạch, thì con đường người 
và trời ở kiếp sau không mất. Như có một sự tích sau đây: 

“Có bảy trăm người buôn biến, lướt thuyền ra giữa biển 
được bảy ngày, thì thuyền rã muốn chìm, bao nhiêu người 
đều sợ hãi, mới đồng với nhau khấn vái Chư Thiên, mà từ 
trước mỗi người đều quen tín ngưỡng. Khi ấy, có một người 
đàn ông, trước ngày xuống thuyền lui bến đó, thì chàng ta đã 
có thọ tam quy trì ngũ giới, và đã bố thí cúng dường đến chư 
Tăng rồi mói xuống. Riêng chàng đó ngồi một cách tự tại 
giữa thuyền mà quan sát đến sự bố thí và trì giới của mình đã 
làm, không hề kinh hãi. Het thảy người trong thuyền hỏi cớ 
sao bạn không sợ sự chết. 

- Tôi có ngũ giới trong sạch khắng khít với tâm của tôi, 
dù chết cũng đặng sanh về nhàn cảnh, cho nên tôi không sợ 
sự chết. 

- Vậy ngũ giới đó chúng tôi giữ đặng ư? 

- Giữ đặng. 

Cả bọn vừa nghe thì có tâm hăng hái lắm, bèn xin thọ 
ngũ giới. Chàng ta chia ra làm 7 phần, mỗi phần một trăm 
người. 

Trăm người thứ nhứt thọ giới xong, nước vừa ngập đến 
cố chân. Trăm người thứ nhì thọ giới xong, nước ngập đến 
đầu gối. Trăm người thứ ba thọ giới vừa xong, nước ngập đến 
lưng quần. Trăm người thứ tư thọ giới vừa xong, nước ngập 
đến lỗ rủn. Trăm người thứ năm thọ giới vừa xong, nước 
ngập đến ngực. Trăm người thứ sáu thọ giới vừa xong, nước 
ngập đến cổ. Trăm người thứ bảy thọ giới vừa xong, nước 
ngập đến miệng. 



23 


Khi truyền giới vừa xong rồi, chàng tiến dẫn nói với 
bảy trăm người rằng: “Ngũ giới đây là nơi nương nhờ của 
chúng ta, vậy các người hãy khắng mình vào nơi ngũ giới đi.” 

Nói lớn như thế vừa rồi thì chìm xuống biến. 
KÃLAMKARONTA chết rồi đặng sanh về cõi trời cả thảy, 
ấy là do mãnh lực của quả báo trì giới trong sạch. 

VẤN: Cái gì gọi là giói? 

ĐÁP: Sự tác ý chừa cải, bởi Phật có thuyết như vầy: 
“CETANÃHÃM BHIKKHAVE SĨLAM VADAMI, này cac 
Tỳ Khưu! Như Lai gọi sự tác ý chừa cải lánh các tội lỗi, 
nghĩa là không sát sanh, trộm cắp v.v..., gọi là giới vậy. Bởi 
thế cho nên, dầu người hạng nào chẳng hạn, miễn là có sự tác 
ý chừa cải tội lỗi, thu thúc thân, khẩu, ý, gọi là người có giới 
cả. Trái lại người không có sự chừa cải tội lỗi, dầu cho kẻ ấy 
đã ăn mặc nâu sòng, coi ra vẻ đạo nhơn, song cũng gọi là 
người không giới. 

Theo lời Phật thuyết như vầy: 

“KÃSÃVAKANTHÃ BAHAVOPÃPADHAMMÃ 
ASANNATÃ, mặc dầu là người mặc áo ca sa, coi vẻ nâu 
sòng, mà không có sự thu thúc thân, khấu, ý, chỉ làm điều tội 
lỗi thì quyết sa đoạ vào bốn đường ác chẳng sai. 

Điều hạnh phúc thứ mười 

SUBHÃSITÃCAYÃVÃCÃ: Lời nói chon chánh ngay 
thăng hiệp theo sự lợi ích gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VÂN: Lòi nói chơn chánh như thế nào? 

ĐÁP: Lời nói êm dịu, ngọt ngào, không đàn áp kẻ khác, 
chỉ dùng lời nói làm cho kẻ khác hoan nghinh, nói những lời 
không lẫn lộn tội lỗi, như sự nói dối lãng mạn, hay chưởi 
mắng v.v..., dùng toàn những lời từ thiện, như là nói về sự bố 



24 


thí, trì giới, tham thiền, hoặc thuyết pháp giảng kinh hay là 
nói đúng theo mười điều KATHÃVATTHU như đây: 

1) APICCAKATHÃ: Nói những sự làm cho chúng 
sanh thiêu dục. 

2) SANTUTTHI KATHA: Nói về những pháp tri túc, 
là làm cho biết tiết độ trong vật dụng. 

3) PAVIVEKAKATHẤ: Nói về pháp cảm động là ưa 
thích chốn thanh vắng và làm cho thân tâm yên lặng, 
khiến cho hằng có sự kính cảm, thấy ngũ uẩn này là 
vô thường, khổ não, vô ngã. 

4) ASAMSAGGAKATHÃ: Nói về sự không lẫn lộn 
với những bọn ngu si. 

5) VIRIYãLvMBHA KATHÃ: Nói về sự tinh tấn 
diệt tội lỗi và tạo trữ phước thiện. 

6) SĨLA KATHÃ: Nói về giới luật là phương pháp răn 
trị thân, khấu, cho thanh tịnh. 

7) SAMÃTHI KATHÃ: Nói về thiền định là phương 
pháp tham trự tâm cho đặng tịch tịnh. 

8) PANNÃ KATHÃ: Nói về Trí Tuệ là thế gian trí và 
xuất thế gian trí đặng làm cho tâm được minh tịnh. 

9) VIMUTTI KATHÃ: Nói về sự giải thoát nghĩa là 
rỗi rảnh, lánh thoát ra ngoài phạm vi nô lệ của phiền 
não. 

10) yiMUTTINNÃNA DASSANA KATHÃ: 

Nói về trí tuệ soi thấy thấu rõ sự giải thoát nghĩa là 
hiểu rằng nay đã giải phóng khỏi phiền não quản 
thúc, gọi là PACCAVEKKHANA MNA. Cả 10 
điều này, các nhà tu Phật chỉ nên y theo đó mà nói 
năng, vả chăng lời nói có thê sanh trưởng lợi lộc và 
kết quả tốt đẹp. Cũng lời nói mà hao tài tốn của và 
kết quả chang lành. 

Như có sự tích rằng: Đời quá khứ Đức Bồ Tát tiền thân 
của Phật Thích Ca, sanh làm con bò tên NANDA VISÃLA 



25 


có nhiều sức mạnh, Bà La Môn chủ tính rằng: “Bò ta có thế 
kéo nỗi 100 cố xe chở đầy sạn hoặc cát.” 

Người Bà La Môn bèn dẫn bò đến nhà bá hộ đế cá với 
giá một ngàn lượng bạc. Nêu bò kéo nôi một trăm cô xe chở 
đầy. Giá cả xong anh ta thắng con bò vào cái xe trước, rồi nói 
bằng lời thô lỗ, hung tợn, mà giục con bò kéo đi, bò nghe 
những lời ấy, làm cho bủn rủn cả, không còn sức mạnh mà 
kéo nối, lại vùng chạy mất. Anh chủ phải thua ông bá hộ một 
ngàn lượng bạc. về nhà ăn uống không được, coi vẻ âu sầu, 
chiều tối con bò mới về tới; sau người chủ đi cá với ông bá 
hộ một lần nữa, nhưng lần này người chủ chẳng dùng lời thô 
bỉ như trước. 

Người chủ làm như trước, song lần này cá hai ngàn và 
dùng toàn lời êm ái, dịu ngọt, khuyên con bò kéo đi thì quả 
thật, vừa dứt lời người chủ, con bò kéo đi ngay. Vì con bò 
nghe lời ngọt ngào của chủ, tăng thêm sức mạnh kéo đi dễ 
dàng. Người Bà La Môn được hai ngàn lượng bạc, cũng nhờ 
lòi nói ngọt dịu vậy. 

Điều hạnh phúc thứ 11 

MÃTÃPITUPATTHÃNAM: Nết hạnh phụng sự cha 
mẹ gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Sự cung phụng cha mẹ phải làm bằng cách 

nào? 

ĐÁP: Phải cung phụng cha mẹ bằng 5 chi như vầy: 

1) Sự nuôi nấng cha mẹ, là lo ăn mặc cho ngài, khi đau 
ốm chăm lo thuốc thang, hay là quạt nồng đắp lạnh 
hoặc giặt rửa V.V.... 

2) Giúp đỡ làm các công việc của cha mẹ, dẫu mình 
hữu sự, cũng nên đình lại mà làm công việc cha mẹ 
cho xong. 



26 


3) Hãy giữ gìn gia tộc của cha mẹ cho miên viễn và 
ráng làm điều phước thiện. 

4) Phải giữ gìn của di sản và lời lành lẽ phải của cha 
mẹ đã dạy dỗ, cho tốt đẹp lâu dài. 

5) Khi cha mẹ qua đời rồi, nên làm phước bố thí để hồi 
hướng cho ngài. 

Làm được như năm điều này gọi là phụng sự cha mẹ. 

Lại nữa, hãy phụng sự theo 5 điều cao thượng là: 

1) Neu cha mẹ là người không có đức tin, hãy dìu dắt 
tiếp dẫn cho ngài trở nên có chánh tín. 

2) Neu cha mẹ là người không có giới, hãy dìu dắt tiếp 
dẫn ngài cho trở nên biết giữ giới tu hành. 

3) Neu cha mẹ là người chưa biết bố thí, hãy dìu dắt 
tiếp dẫn ngài biết làm điều phước thiện, đem của ra 
cho. 

4) Neu cha mẹ là người chưa nghe kinh, hãy dìu dắt 
tiếp dẫn ngài ráng nghe kinh thỉnh pháp. 

5) Neu cha mẹ là người không có trí tuệ, hãy dìu dắt 
tiếp dẫn cho ngài trở nên có Trí Tuệ, suy xét thấy rõ 
3 tướng, vô thường, khố não, vô ngã. 

Năm điều này gọi là sự cung phụng cao thượng. 

VẤN: Sự cung phụng cha mẹ có lọi ích thế nào? 

ĐÁP: Có nhiều điều thắng lợi lắm, dầu gặp nhiều sự 
khốn khố, hoặc bị mọi điều hình phạt khác cũng có thế lướt 
qua cả. 

Như sự tích sau này: 

“Đời quá khứ tiền thân Phật Thích Ca, ngài thọ sanh 
làm con một vị vua, khi đang còn trong thai, có đức vua tha 
quốc, hiệu VILOKA, đem binh đánh lấy đất nước, hoàng đế 
cùng hoàng hậu phải chạy vào rừng trốn, không bao lâu vua 
VILOKA hay tin rằng đức vua bản xứ ở trong rừng, bèn hạ 
chỉ cho lính bắt về. Chỉ còn hoàng hậu lẻ loi ở giữa rừng. ít 
lâu lịnh bà sanh đặng hoàng nhi rất tuấn tú, diện mạo thật 



27 


khôi ngô, một mẹ một con ở lang thang nơi chốn rừng sâu núi 
thăm, cho đên ngày hoàng nhi lên 7 tuôi, mới hỏi cha ở đâu, 
mà con không thấy mặt. Lịnh bà kế hết sự tình, hoàng nhi 
hiếu rõ nguồn cơn mới quỳ xin lịnh mẫu hoàng cho phép con 
theo kiếm phụ hoàng. Khi đức hoàng tử là Bồ Tát đi vừa tói 
đô thành, thì thấy người ta đang dẫn vua cha ra sắp giết. Ngài 
bèn xin thế mạng cho phụ hoàng, xin chịu gánh vác tất cả tội 
lỗi thì quan giám sát liền cho dẫn hoàng nhi vào sát trường 
rồi dùng gươm chém tới ba lát không chết, mới cho voi chà. 
Song do quả báo của sự hiếu hạnh quá nhiều mãnh lực, khiến 
cho voi không dám chà. Sau lại bị đem bỏ vào hầm lửa than; 
khi ấy liền có hoa sen đỡ, làm cho Bồ Tát khỏi nóng. Sau 
cùng đem bỏ Ngài xuống dưới biển, lại được Long Vương 
rước đem ngài đi cúng dường. Đức Bồ Tát khỏi chết do nhờ 
quả báo của sự hiếu hạnh vậy. 

VẤN: Còn như kẻ huỷ báng cha mẹ thì sao? 

ĐÁP: Kẻ nào ngỗ nghịch huỷ hoại cha mẹ thì quyết 
phải bị tội khố trong kiếp này giống nhau. Cũng như tích hai 
mẹ con. Người con tên MITTA VINDUKA, vì mẹ quá 
thương nên một hôm người con muốn đi buôn biến mà bà mẹ 
không cho. Người con chăng nghe lời, nên bà mẹ chạy theo 
đón bắt lại. Người con nỗi giận, đánh đập bà mẹ té nhào, rồi 
chạy xuống thuyền. Do mãnh lực của tội ác ấy, giữa biến 
khơi phong ba dữ dội không thế đi được. Người chủ trong 
thuyền mới bắt thăm. Chàng MITTAVINDUKA bắt nhằm 
thăm xấu tới ba lần. Người chủ bèn buộc người ấy xuống ôm 
ống phao thả trôi theo biến. Chàng ta trôi tấp vào nơi một hòn 
đảo. Trong đảo ấy có loài Ngạ Quỷ đang thọ khổ rất nhiều. 
Truyền rằng có một người giết hại cha mẹ, sau khi chết sa 
đoạ vào địa ngục, thọ khố xong, tái sanh làm ngạ quỷ, có một 
vành như bánh xe gắn ở trên đầu, máu chảy nhuộm cả châu 
thân, hằng chịu khố sở và khóc la rất thảm thiết. Chàng 
MTTTAVINDUKA xem thấy ngạ quỷ thì thương hại, và thấy 



28 


bánh xe trên đầu, lại nghĩ như người ta đội bông sen, dòm 
thấy máu lắm đầy mình thì tưởng rằng ăn mặc tốt đẹp, mới 
năn nỉ xin ưao cho, ngạ quỷ liền thảy lên đầu chàng ấy, thì 
bánh xe quay mãi ăn siết vào đầu chàng. Chịu khố sở khóc 
than vô hạn. Đó là quả của sự dế duôi ngỗ nghịch với cha mẹ 
rất rõ rệt. Bởi thế cho nên tất cả chúng ta chẳng nên khinh 
thường cha mẹ, phải có lòng tôn thờ cha mẹ mỗi giờ mỗi 
phút. 

Hí** 

Điều hạnh phúc thứ 12 

PUTTA SANGAHO: Sự tiếp độ con, gọi là hạnh phúc 
cao thượng. 

VẤN: Ta phải tiếp độ con bằng cách nào? 

ĐÁP: Sự tiếp độ con có năm chi; 

1) Dạy dỗ ngăn cấm con không cho làm điều tội lỗi, 
như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, V.V.... 

2) Chỉ dạy dìu dắt con cái cho nó làm điều phước thiện, 
như là bố thí, trì giới, tham thiền v.v. 

3) Cho con học tập trong các nghề nghiệp hoặc văn tự, 
cho hiếu cả đường đời và đường đạo. 

4) Phải định vợ gả chồng cho con trai, con gái, tùy theo 
tài sản và giòng giỏi mình. 

5) Phải chia của cải cho con Uong những khi mới xuất 
tư, xuất táo và khi cha mẹ gần tuổi già, để chúng nó 
có vốn liếng làm ăn, hoặc là cho ăn, cho mặc trong 
mỗi ngày. 

VÂN: Con có mấy hạng? 

ĐÁP: Con có 3 hạng: 

1) ATTÃTAPUTTA: Con có nhiều hạnh phúc hơn cha 
mẹ, bằng trí tuệ hay đức tin trong điều phước thiện. 



29 


2) ANUJÃTAPUTTA: Sự hạnh phúc của con bằng 
cha mẹ, là trí tuệ và đức tin trong điều lành lẽ chánh 
giống như cha mẹ 

3) AVAIÃTAPUTTA: Con thấp kém thua cha mẹ, 
không nghe theo lời giáo huấn của cha mẹ, là hạng 
con ngu si, bạo tàn. 

Cha mẹ tiếp độ con như tích sau đây: 

“Sự tích ông bá hộ cấp Cô Độc dùng tiền mướn con 
nghe pháp”. 

KIRA: Được nghe như vầy, con ông bá hộ cấp Cô 
Độc, không có tâm tín ngưỡng Phật giáo, ông bá hộ nói với 
con rằng: “Này con yêu dấu của cha! Con hãy đi thọ trì trai 
tịnh giới và nghe pháp đi! Cha sẽ cho con một trăm bạc, 
người con nghe cha nói như thế, có tâm thỏa thích muốn 
được của, nên đi thọ trai tịnh giới, song không nghe pháp, đi 
nằm ngủ suốt ngày đêm trong nơi an vui, đến sáng sớm trở về 
nhà đòi tiền cha, khi nào không được tiền thì cũng không ăn. 
Một hôm nọ, ông bá hộ cấp Cô Độc bảo rằng: “Này con yêu 
dấu của cha! Con hãy đi nghe pháp, cố nhớ cho được chỉ một 
câu kinh của đấng Thiên Nhơn Sư, thì cha sẽ cho con một 
ngàn đồng, người con vừa nghe qua rất mừng, muốn được số 
bạc ấy, mới vào chùa để nghe pháp cho nhớ được một câu. 
Khi ấy đức Thế Tôn thuyết pháp, và làm cho con ông Bá hộ 
không nhớ được một câu nào cả, cố chú tâm nhớ được rồi lại 
quên đi, con ông Bá hộ mới nghĩ rằng: ta sẽ cố nghe cho nhớ, 
trong khi cố chú tâm ngồi lóng nghe mãi, thì được đắt quả Tu 
Đà Hườn là thánh nhơn trong tôn giáo. Đen mai sáng người 
con ông bá hộ có sự thỏa thích và theo sau Phật đi về nhà. 
Ông bá hộ thấy con về thì trao túi bạc cho, người con có sự 
hố thẹn không nhận cái túi bạc của cha, nên có lời thưa rằng: 
“Con không mong mỏi của cải nữa rồi, con đã được ngọc quý 
phát sanh trong tâm, không ưa thích tài sản trong kiếp này”. 
Cha mẹ tế độ con trai con gái cho làm điều lành nhứt là bố 



30 


thí, trì giới, tham thiền cho đắc thành đạo quả cuối cùng, gọi 
là hạnh phúc cao thượng đặc biệt, do sự tàn trữ phiền não ra 
khỏi tâm, như đã giảng giải đây. 

Điều hạnh phúc thứ 13 

DÃRASSA SANGAHO: Sự tiếp độ vợ, gọi là hạnh 
phúc cao thượng. 

VẤN: Tiếp độ vợ với những pháp gì? Có mấy chi? 

ĐÁP: Tiếp độ vợ có 5 chi: 

1) Dùng lời khen ngợi vừa phải, chang nên rầy rà, 
mắng nhiếc hay khinh bỉ vợ trước mặt đông người. 

2) Không nên đánh đập vợ với sự nóng giận. 

3) Dạy vợ cho đúng theo quy củ của gia đình và chỉ 
bảo cho làm các công việc. 

4) Không làm sái mất sự tin cậy của vợ nghĩa là đừng 
say hoa đắm nguyệt, ngoài vợ của mình. 

5) Phải thương mến và có nhiều sự nín nhịn nhau. Lại 
nữa tài sản làm ra đặng bao nhiêu hãy giao cho vợ là 
người biết gìn giữ và nên sắm sửa cho vợ những đồ 
dùng tùy theo sức tài sản của mình. 

VẤN: Vợ có mấy hạn? 

ĐÁP: Vợ có 7 hạn: 

1) AHSÃ BHARIYÃ: Bạo tàn thê, vợ hạng này dám 
mắng chửi chồng, coi chồng như người giúp việc 
(cũng gọi là ác khấu thê). 

2) VADHAKÃ BHARIYÃ:^ Sát phu thê, vợ hạng này 
dám giết chồng không ngần ngại (cũng gọi lang tâm 
thê). 

3) CORĨ BHARIYÃ: Đạo tặc thê, vợ hạn này như kẻ 
trộm hằng tìm dịp ăn cắp của chồng. 



31 


4) MÃTÃ BHARIYÃ: Như mẫu thê, vợ hạng này coi 
chồng như con, hết lòng lo cho chồng, chiu chuộng 
chồng xứng ý, lo đủ mọi lẽ cho chồng. 

5) BHAGANI BHARIYÃ: Như muội thê, vợ hạng 
này ngay thắng với chồng, coi cũng như em gái kính 
nhường anh vậy. 

6) DÃSĨBHARIYÃ: Nô bộc thê, vợ hạng này kính nể 
chồng như tôi tớ kính mến chủ. 

7) SAKHĨBHARIYÃ: Bằng hữu thê, vợ hạng này 
thương tưởng chồng như bạn thân ái, không khi nào 
làm cho trái ý nghịch lòng chồng, ở với nhau chí thú 
đến ngày cùng (cũng gọi hiền thục thê). 

VẤN: Người vợ có mấy pháp cung phụng đối vói 
chồng? 

ĐÁP: Vợ đối với chồng cũng có 5 chi: 

1) Siêng năng sắm sửa món ăn cho chồng theo thì giờ. 

2) Tôn trọng thân quyến của chồng, nếu lui tới thì phải 
thành thật kính cân. 

3) Không ngoại ý của chồng bằng lối tư tình, làm cho 
chồng hết thương yêu. 

4) Biết giữ giá trị chồng trong khi có bạn tới. 

5) Nên gìn giữ của cải chồng đã làm ra. 

Được như thế mới đáng gọi là vợ hiền, biết tề gia nội 
trợ. 

VÂN: Ngưòi vợ cung phụng chồng như vậy có lợi 
ích không? 

ĐÁP: Người vợ có tâm cung phụng chồng thì đặng 
phước, mà lại có các bậc quý nhơn, nhứt là Chư Thiên hằng 
hộ trì. Bằng người vợ không cung phụng chồng thì có tội và 
những bậc quý nhơn không phù hộ, lại hay bị hao tài tốn của 
nữa. 

Như hai chàng thanh niên bạn thân với nhau. Một 
người có vợ giàu, người vợ đó ngã mạn quá, hằng nói năng 



32 


thô lỗ, chà xát chồng lắm nỗi. Chắng bao lâu tài sản tiêu hoại, 
trở lại bần cùng cô độc. 

Người bạn kia có vợ nghèo, nên người vợ ấy có tâm 
lành, biết tôn trọng chồng luôn khi, không dế duôi. Chang 
bao lâu làm ăn trở nên giàu có, thì người chồng đi săn bắn, ăn 
chơi, lại đến nhầm cây có Chư Thiên ở. Chư Thiên mới hỏi 
rằng: “Nhà ngươi đi bắn gì đó?” 

Chàng ấy đáp rằng: “Tôi đi bắn kiếm vàng bạc”, vị Chư 
Thiên đó bảo thôi. Ngươi hãy trở về đi. 

Khi về đến nhà thì người vợ hết lòng cung phụng. 
Thiên Thần thấy vậy có lòng hoan hỷ. Đen tối lại, vị Thiên 
Thần đem vàng bạc đến cho. Hai vợ chồng trở nên giàu có. 
Do cái quả phước mà vợ hết lòng cung kính chồng. 

Nói qua người bạn kia, đến nhà của vợ chồng này thăm 
chơi, thấy của cải như vậy, mới hỏi nguyên do tại sao mà có 
tài sản như thế. 

Người ấy tỏ hết mọi lẽ. Khi anh ta nghe xong bèn trở về 
nhà làm một cái cung, sắp đặt đế đi bắn, thì bị vợ xỉ mạ quá 
chừng, rằng người lười biếng không lo làm ăn, ngồi chuốt tên 
cả bó mà làm gì cho có đế ăn. Chồng bảo đừng có nóng chút 
nữa Chư Thiên đem vàng bạc đến cho. Vợ nói Chư Thiên có 
phải là bà con giòng họ hay cha mẹ gì của mày sao, mà đem 
vàng bạc đến cho. Họ cắt cổ không lo, chứ lại mong họ đem 
vàng bạc đến cho, nói hoài chồng cứ nghiến răng chịu, ngồi 
chuốt tên cho rồi, đi vào rừng, đến ngay cây có Thiên Thần 
trú ấy mà bắn, thì vị Thiên Thần cũng hỏi như người trước, 
rồi bảo trở về đi. Chàng nghe lời, bèn bỏ trở về nhà. Người 
vợ vừa thấy thì chửi mắng rằng: “Thằng làm biếng như con 
chó, giả bộ cầm ná vô rừng, chờ tới bữa đói về ăn”. Thiên 
Thần nghe như vậy thì bất bình nghĩ rằng: “Người đàn bà 
như thế, không thế giữ gìn tài sản được rồi trở về rừng”. 

Hai vợ chồng cải lẫy với nhau, đợi Chư Thiên đem 
vàng bạc đến cho, tới sáng biết chắc không có. Chàng ta lại đi 



33 


ngay vào cây đó đế bắn, Thiên Thần nỗi giận xuống vặn cố 
chết ngay. Nàng ấy bị tiêu hoại tài sản và chồng chết, đó do 
tội lỗi không tôn kính chồng vậy. 

Điều hạnh phúc thứ 14 

ANÃKULÃCAKAMMANTÃ:^ Không^ lười biếng 
trong các công việc, làm những nghề chang lẫn lộn nghiệp 
dữ, cho đạt thành ý nguyện, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

Điều hạnh phúc này ngài chỉ ngay về sự siêng năng bền 
chí, không lười biếng trong các việc nặng nhẹ, sớm trễ, dễ, 
khó, lạnh, nóng, V.V.... Chăng chán ngán trong việc trước, 
việc đang làm hoặc việc sẽ làm. Cứ hăng hái tiến hành, dầu 
sự học hỏi kinh luật, hoặc tham thiền, niệm Phật, đặng dứt trừ 
phiền não cho tịch tịnh, hầu giải thoát nhập Niết Bàn, cũng 
do nhờ sự tinh tấn cả thảy. Lại nữa có thế đắc thành Toàn 
Giác Phật, Độc Giác Phật và Thanh Văn Phật, cũng do nhờ 
pháp tinh tấn này cả. 

Xin dẫn một sự tích như vầy: 

“Thuở nọ đức Bồ Tát tiền thân Phật Tổ Thích Ca, thọ 
sanh làm con sóc chúa ở gần bờ sông Hằng Hà. Kh i đó, có 
gió mạnh thối lại làm cho rơi cả 0 con xuống sông. Sóc chúa 
tính tát cạn nước sông, mới lấy đuôi nhúng nước, rồi chạy lên 
bờ. Do mãnh lực của quả phước cứu con với sự tinh tấn đó, 
mà nóng thấu đến chỗ ngự của Đức Đe Thích chúa trời, ngài 
mới hiện xuống làm một người Bà La Môn đến hỏi Bồ Tát 
rằng: “Người làm gì mà tát nước đó?” Bồ Tát đáp; “Tôi tát 
nước đế cứu con.” Chúa trời chê rằng: Ô! Người điên chăng? 
Chứ tát nước sông biết bao giờ mới cạn. 



34 


Sóc chúa đáp: “Này ông Bà La Môn, sự tát nước của ta, 
dù cạn hay không cạn chang cần nói, vì đã gọi là trí giả thì 
không bỏ qua sự tinh tấn, phải có sự tinh tấn đứng đầu”. 

Đức Đe Thích nghe xong, có lòng hoan lạc, bèn vớt con 
cho sóc chúa. Sự cứu được con như thế, là nhờ pháp tinh tấn 
vậy. 


Điều hạnh phúc thứ 15 

DÃNANCA: Net hạnh bố thí, là đem của cải cho đến 
các bậc Sa môn, Bà La Môn và các kẻ cơ hàn, tật bệnh, cô 
quạnh, không nơi nương dựa v.v..., gọi là hạnh phúc cao 
thượng. 

VẤN: Bố thí có mấy? 

ĐÁP: Bố Thí có hai. 

1) Đoàn thế thí, bố thí đến Tăng không chấp nhứt một 
vị nào: SANGHADÃNA. 

2) Cá nhơn thí: Bố thí chấp nhứt mỗi vị: 
PÃTIPUGGALIDÃNA. 

VẤN: SANGHADÃNA có mấy? 

ĐÁP: Có 3 

1) Thỉnh tăng 4 vị Tỳ Khưu đến dự, rồi dâng cúng chú 
trọng chư Tăng. 

2) Xin thỉnh Tăng 1 vị, 2 vị, 3 vị đến, rồi dâng cúng 
chú trọng chư Tăng. 

3) Trọng vật của thường trụ chư Tăng hội lại mà chia 
nhau không đặng, cần phải để làm vật thường trự của 
chùa. Song khinh vật của thường trự thì Phật cho 
Chư Tăng được phép hội đồng ý chia nhau dùng tự 
tiện. 

VẤN: PÃTIPUGGALIDÃNA có mấy? 



35 


ĐÁP: Có nhiều cách như là: tài thí, pháp thí, tùy thời 
thí, bất tùy thời thí. 

KÃLADÃNAM: Thời thí là đem những vật thổ sản 
đầu mùa như: gạo, nếp, bắp, đậu, hoặc trái cây, v.v..., có ra 
không ăn trước, đem bố thí trước và dâng y tắm mưa trong 3 
tháng hạ hoặc y ra hạ. 

ÃGANTUKADÃNNA: cho đến kẻ ở xa mới lại, Tỳ 
Khưu, Sa di, hoặc cư sĩ v.v. 

GAMIKASSADÃNAM: Bố thí đến kẻ sắp đi đường 
xa, như thầy Tỳ Khưu đi học hoặc đi hành, V.V.... 

CILÃNADÃNAM: Cho đến kẻ đau ốm. 

DUBBHIKKHEDÃNAM: Bố thí để cứu nạn đói khó, 
bằng cơm, gạo, trái cây V.V.... 

Năm sự thí của hàng thức giả là: 

1) SADDHÃYA DANAMDETI: Bố thí do đức tin là 
đem ra cho đê dứt sự tham lam và bỏn xẻn, lại tin 
ngay sự thí rằng: ta đem của ra cho hằng được sự an 
vui và phát sanh tài lợi, không chịu sự bần cùng cô 
độc. 

2) SAKKACCAMDÃNAMDETI: Bố thí bằng sự 
cung kính, là cung kính vật thí và cung kính người 
thọ thí. 

3) KÃLENADÃNAMDETI: Bố thí tùy thời. 

4) ANUGGAHITA CITENA DÃNAMDETI: Bố thí 

do sự tiếp độ, và lòng từ bi không cầu mong báo 
đáp. 

5) ATTÃNANCA PARANCA: Bố thí không lấn lướt 
làm cho kẻ khác nhục nhã là không làm phước bằng 
lối cầu danh và không sát hại, hay trộm cắp tài vật 
của chúng sanh khác mà làm phước. 

Lại chia sự bố thí ra làm 2 điều nữa là: 

1) PŨTÃVASENA: Bố thí bằng cách cúng dường 
nghĩa là cho đến Chư Tỳ Khim, Sa Di, cùng các bậc 



36 


Sa Môn, Bà La Môn và Thầy Tổ, cha mẹ, v.v..., là 
những kẻ có giới hạnh và ân đức. 

2) SANGAHAVASENA: Bố thí do lòng tiếp độ là cho 
đến những kẻ ốm đau, tật bệnh và người mồ côi lâm 
cơn nguy khốn, chẳng có nơi nương dựa. 

Sự bố thí còn chia làm 3 như vầy nữa: 

1) DÃSADÃNA: Cho những món hèn hạ, xấu xa 
không sạch sẽ đẹp đẽ hay không ngon, V.V.... 

2) SÃHÃYADÃNA: Cho những vật vừa phải bằng giá 
với những món mình dùng. 

3) SÃMIYADÃNA: Cho những món quý báu và ngon 
ngọt hơn vật mình dùng. 

Bố thí đúng tạng luật có 4 là: 

1) CĨVARADÃNA: Thí y phục nhứt là tam y: Tăng 
Già Lê, Uất Đà La Tăng, và An Đà Hội. 

2) PINDAPÃTADÃNA: Bố thí vật thực như là cơm, 

bánh, V.V.... 

3) SENÃSANADÃNA: Bố thí chỗ ở nhứt là thất, liêu, 
tịnh xá V.V.... 

4) GILÃNABHE SAJJADÃNA: Bố thí những món 
ngừa bệnh nhứt là thuốc men, và dược phấm. 

Bố thí đúng tạng kinh có 10 là: 

1) ANNAM : Cho cơm. 

2) PÃNAM : Cho nước. 

3) VẠTTHAM : Cho y phục. 

4) YÃNAM : Cho xe thuyền. 

5) MÃLÃ : Cho tràng bông. 

6) GANDHAM : Cho vật thơm. 

7) VILEPANẢM : Cho vật thoa. 

8) SEYYAM : Cho vật để nắm. 

9) VASATHAM: Cho chỗ ở và trường học hoặc 
dưỡng đường. 

10) DĨPEYYAM: Cho đèn đuốc, vật soi sáng. 



37 


Bố thí đúng tạng luận có 6 là: 

1) RŨPÃRAMMANAMVÃ: Thấy sắc cảnh đẹp là vật 
làm cho tâm vui thích. 

2) SADDÃRAMMANAMVÃ: Dùng âm thính là vật 
làm cho tâm vui thích. 

3) GANDHÃRAMMANAMVÃ: Dùng mùi thơm là 
vật làm cho tâm vui thích. 

4) RASÃRAMMANAMVÃ: Dùng vị ngon là vật làm 
cho tâm vui thích. 

5) PHOTTHABBÃRAMMANAMVÃ: Dùng sự xúc 
chạm êm dịu là vật làm cho tâm vui thích. 

6) DHAMMẮrAMMANAMVÃ: Dùng Pháp là trần 
cảnh mà tâm hiểu biết và vui thích. 

Cả 6 pháp này bố thí bằng cách niệm tưởng ân đức Tam 

Bảo. 

Ba tác ý làm cho sự bố thí được trong sạch là: 

1) PUBBACETANÃ: Tâm tính cho những món đồ 
trước khi sắp cho. 

2) MUNCANACETANÃ: Tâm tính dứt bỏ ngay trong 
khi đang cho. 

3) APARÃPARACETANÃ: Sau khi cho rồi tâm hằng 
nhớ vui mừng thỏa thích cái quả phước ấy. 

Năm tác ý làm cho sự bố thí không trong sạch là: 

1) LANCAVASENA: Bố thí bằng cách mướn như là 
thỉnh nhà sư đến phụ chưng dọn trong cuộc đám ma, 
hoặc tiếp làm một việc nào đó, rồi cho thọ một bộ y 
hoặc một cái y, hoặc giả là thỉnh tụng một bộ kinh 
hay một đêm kinh, rồi trả giá là bao nhiêu đó. 

2) RÃGAVASENA: Cho bằng lối tình dục như là trai 
và gái, ưa muốn nhau rồi cho thân họp với nhau. 

3) BHAYAVASENA: Cho bằng sự sợ, là sợ người ta 
chê trách, giàu mà không làm phước. 



38 


4) LUKHAVASINA: Cho bằng lối hèn hạ, là bố thí 
đến những người không ưong sạch, cao thượng, như 
là ông Tỳ Khưu làm thầy thuốc, thầy số tướng hay 
ngồi nham độn đế đoán về kiết hung như coi các thứ 
đánh bạc, đề, số, V.V.... 

Rồi trong sạch đem của cúng dường hoặc là thuyết diễn 
về tà đạo không đúng theo Phật lý, hoặc đọc thơ, đọc truyện 
ngoài chon lý, rồi đem của bố thí. 

5) PATIDÃNAVASENA: Cho bằng lối đáp lại, là họ 
cho mình, nên mình đem cho họ. 

Bố thí Uong sạch, do 3 tác ý là: 

1) PATI PATTIVASENA: Bố thí do sự trong sạch, 
ngưỡng mộ với những tư cách tư hành đúng đắn cao 
thượng, nhứt là giữ giói chín chắn. 

2) PARISUDDHIVASENA: Bố thí do sự ngưỡng mộ 
với những đức tánh Uong sạch, là bậc đã diệt tận 
tham, sân, si, không dư sót mảy may nào. 

3) GUNAVASENA: Bố thí do sự trong sạch với 
những ơn đức, nghĩa là tư học đúng theo kinh luật 
của Phật, rồi đem ra chỉ giáo, cho thấy con đường an 
lạc, cõi trời và Niết Bàn. 

VẤN: Sự bố thí trả quả bằng cách nào? 

ĐÁP: Trả quả có hai cách: 

1) Trả quả ngay kiếp này 

2) Trả quả ở kiếp sau. 

Ket quả kiếp này như chàng PUNNA bố thí đến Đại 
Đức Xá Lợi Phất ngay sau khi ngài xuất đại định (nhập đại 
định cũng gọi nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày, qua ngày thứ 
tám là xuất, ai bố thí thì kết quả nhãn tiền trong kiếp đó), quả 
phước thí làm cho đất cày trong ruộng trở thành vàng rồng. 

Chàng PUNNA thành ra một đại phú hộ ngay kiếp đó. 

Trả quả kiếp sau; Như có một sự tích rằng; “Chàng 
Nam Tử bố thí vật thực đến vị Sa Di, khi gần tới giờ phút hấp 



39 


hối, bỗng nhớ đến sự bố thí đã làm, nhờ mãnh lực của phước 
báu ấy, được sanh lên cõi trời Đao Lợi, có bảo điện bằng 
vàng và mười ngàn tiên nữ hầu hạ, hưởng sự an vui. Đây là 
do nhờ quả phước bố thí đến vị Sa Di vậy.” 

VÂN: Bố thí xong rồi hằng phát tâm hoan hỷ mong 
mỏi mói đúng, hay không mong mỏi mói đúng? 

ĐÁP: Mong mỏi cũng tốt, không mong mỏi cũng tốt, 
vậy chớ kẻ làm tội rồi, có người nào lại mong mỏi, mà vẫn 
đọa 4 đường dữ. Song sự mong mỏi bằng ái dục làm cho kéo 
dài con đường sanh tử luân hồi, vì cứ tiếp tục sinh, già, đau, 
chết, khó nhập Niết Bàn. Nên ngài không cho. Ngài chỉ cho 
mong mỏi Niết Bàn là nơi dứt khố, bởi vậy làm phước cần 
phải đoạn tuyệt ái dục mới nên. 

VÂN: Làm phước bằng cách nào mói gọi là diệt ái 

dục? 

ĐÁP: Khi làm phước thì tâm phải dùng Trí Tuệ sáng 
suốt, để suy xét các Pháp hữu vi là: Danh và sắc cho nhận 
thấy rõ 3 tướng: vô thường, khố não, vô ngã, đặng dứt lòng ái 
dục rồi sẽ bố thí. Sau khi bố thí xong, dùng tâm từ bi rải khắp 
cho cả thảy chúng sanh được hưởng quả lành ấy, rồi mới 
dùng Trí Tuệ đê diệt ái dục và chú nguyện trong tâm như 
vầy: “IDAMVATAMEDÃNAM ÃSAVAKHA YÃVAHAM 
HOTU = Phước thí mà tôi đã trong sạch làm đây, hãy là món 
duyên lành để dứt các sự ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, kể từ 
nay đến ngày vị lai”. 

Làm phước thí như vậy, mới gọi là bố thí đặng dứt lòng 
ái dục, không dính dấp với lòng ao ước, sanh về cõi trời, cõi 
người, cho khố với nỗi sanh, già, đau, chết. 

VÂN: Nguyện như vậy, nhưng chưa hết phiền não 
thì nó trở thành ra thế nào? 

ĐÁP: Neu chưa diệt tận các thùy miên phiền não, thì 
cũng tấn thối luân hồi, thọ sanh trong cõi nhơn. Thiên tùy 
theo duyên nghiệp của chúng sanh. Bởi thế nên chúng ta hãy 



40 


làm phước thí đế đoạn tuyệt ái dục, hầu khỏi sa lạc vào 4 
đường dữ. 


Điều hạnh phúc thứ 16 

DHAMMACARIYÃCA: Nết hạnh ở theo Phật, Pháp, 
là giữ đúng theo 8 đường chánh, gọi là hạnh phúc cao 
thượng. 

VẤN: Pháp thế nào gọi là Phật Pháp? 

ĐÁP: Pháp đó nói về thập thiện là thân tam, khấu tứ, ý 
tam. Cả 10 điều này là pháp cần hành cho đều đủ. 

Thân tam; 

1) Chừa cải không giết hại loài sanh vật, bằng thân 
hoặc khẩu. 

2) Chừa cải trộm cắp sang đoạt những vật có chủ ngăn 
giữ, bằng thân hoặc khẩu. 

3) Chừa cải không tà dâm, nghĩa là không lang chạ với 
vợ con kẻ khác, đàn bà thì không tư tình với chồng 
con kẻ khác, làm cho tồi phong bại tục. 

Khâu tứ: 

1) Chừa cải không nói lời giả dối, là có thì nói có, 
không thì nói không. 

2) Chừa cải không nói lời đâm thọc, nghĩa là không nói 
hai lưỡi, làm cho chia rẽ nhau. 

3) Chừa cải không dùng lời ác ngữ, là không chửi, 
mắng bằng lời thô lỗ. 

4) Chừa cải không nói lời vô ích, sang đàng, nghĩa là 
chang nói những điều không đem lợi ích cho mình 
hoặc kẻ khác. 

Ý tam: 

1) Chừa cải tâm tham lam mong sang đoạt của người 
về làm của mình. 



41 


2) Chừa cải không sân hận và tính đánh đập, chém giết, 
hoặc cưu thù kết oán người và vật khác. 

3) Chừa cải không tà kiến, sái chon lý. 

VÂN: Phụ nữ mà người nam có thể phạm tà dâm 
đến mấy hạng? 

ĐÁP: Có tới 20; nhưng đây chỉ giải 7 hạng thôi: 

1) Người Nữ có mẹ gìn giữ 

2) Người Nữ có cha chăn giữ. 

3) Người Nữ có anh chị gìn giữ. 

4) Người Nữ có em trai, em gái gìn giữ. 

5) Người Nữ có chồng chăn giữ. 

6) Người Nữ có mệnh lệnh nhà vua gìn giữ. 

7) Người Nữ đã nhận lễ nói, cũng gọi là có người chăn 
giữ. 

VẤN: Khi thân, khẩu, ý, trong 3 nghiệp ấy làm tội, 
cái nào nặng hon? 

ĐÁP: Thân nghiệp, làm có tội nặng hơn khấu và ý. 

VẤN: Kh i thân, khẩu, ý, đã tạo ác lỡ rồi, cần phải 
làm sao cho trở nên trong sạch? 

ĐÁP: Ta đã phạm đến người nào, phải tới nơi người đó 
mà cầu sám hối, kẻ đó đại lượng xá tội lỗi cho thì bỏ tội nặng 
trở thành nhẹ, tội nhẹ mau tiêu tan. 

VÂN: Làm tội ác không nhứt định, ngưòi mà ta đã 
quấy phạm, họ chết mất rồi, sám hối với ai? 

ĐÁP: Hãy sám hối ngay trước những bậc có đức hạnh, 
nhứt là bậc có giới định trang nghiêm, cầu xin các ngài xá tội 
lỗi ấy cho. 

Cũng như vua A Xà Thế giết cha, rồi do quả ác đó làm 
cho nóng nảy quá lẽ, ăn không ngon ngủ không đặng, tâm trí 
vẩn vơ, điên đảo bứt rứt, không thể ngự yên trên long sàng, 
bèn vào chùa đảnh lễ đức Thế Tôn mà tố trần tội lỗi của 
mình, đặng ai cầu sám hối. Đức Phật xá tội lỗi cho, thì tội ác 
ấy nhẹ dần dần, tâm của đức vua được vui vẻ. Sau khi thăng 



42 


hà đọa xuống địa ngục đồng sôi, khỏi chịu khổ trong cõi vô 
gián địa ngục, là do nhờ mãnh lực của sự sám hối. 

VẤN: Thác rồi đọa địa ngục, hoặc thăng Thiên 
Đàng, chớ cái gì đi? 

ĐÁP: Bảy pháp_DHAMMADHÃTU đi. 

VẤN: Cái gì dẫn đi sanh? 

ĐÁP: Quả của tội, phước nó dẫn đi; hễ làm tội thì quả 
ấy dẫn vào địa ngục, làm phước thì quả ấy dẫn đi sanh thiên 
đàng. 

VẤN: Khi nó đi thì đi bằng cách nào? 

ĐÁP: Tất cả chúng sanh sẵn có cái thức đế thọ sanh, 
như là làm người chang hạn, trước khi gần chết có 3 hiện 
tượng, phát khởi vào ở trong tâm, do quả của điều lành hoặc 
dữ nó phát hiện tia sáng ở trong tâm cho thấy rõ. 

3 hiện tượng là: 

1) KAMMA: Nghiệp lành hay dữ mà ta đã tạo trữ 
trong những đời trước và đời này tự nhớ, hoặc có 
người khác nhắc rồi sực nhớ ngay nơi giờ hấp hối. 

2) KAMMONIMITTA: Nghiệp hiện tượng lành hoặc 
dữ ta đã làm, nó hiện lên rõ rệt cho tâm thức thấy, y 
như việc đã làm trải qua. 

3) GATINIMITTA: Lộ trình hiện tượng: về nghiệp 
lành thì nó hiện cho ta thấy cõi an vui, như thấy lâu 
đài bằng vàng ngọc quý báu, về nghiệp ác thì nó 
hiện cho thấy cõi khố như thấy gươm dao hoặc lửa 
hừng đáng ghê sợ v.v. 

Khi đã thấy hiện tượng ấy rồi, tâm thọ 
(SAMPATICCHANNA) bèn thọ nhận cảnh giới ấy. Tâm sát 
(SANTIRANA) bèn quan sát cảnh giới, đó là thiện ác trợ 
duyên nghiệp, dẫn thức đi thọ sanh, nghĩa là nhờ duyên thủ 
(UPÃDÃNA) níu khan vào nơi thai bào đế gá sanh (hữu). 

Khi đủ cả 7 đều DHAMMADHÃTU, mới lìa bờ cõi cũ 
đi gá vào cõi mới. 



43 


Chết bằng cách lìa ròi ra, (MARANÃ 
SANNAIAVANA) hay là níu khan vào nơi cảnh giới ngay 
khi ấy, (TADÃLAMBANA) hoặc chết nơi phút cuối cùng 
của chỗ mà tâm nương gá (CHAVANIGA), chết và đi đầu 
thai có hai là: sắc thân sanh trưởng do nhờ nghiệp 
(KAMMAUARŨPA) và sanh trưởng không nhờ nghiệp là gá 
sanh do cái quả của tâm thôi, nghĩa là cái quả của tâm ưa mến 
đi gá vào cảnh giới chỗ sanh là nơi cuối cùng, vả lại có vô 
minh thùy miên và ái dục thùy miên, cả 2 pháp này là món 
phụ giúp cho sanh tử thức. Cái thức trong khi chết và khi gá 
sanh, để ủng hộ 7 pháp DHAMMADHÃTU khiến cho tham, 
sân, si, càng gia tăng nhiều lên trong những kiếp sau, vì thế 
cho nên Đức Phật ngài tinh tấn tham thiền về minh sát tuệ, 
đặng diệt vô minh và ái dục vậy. 

VAN: Bảy DHAMMADHÃTU là những gì? 

ĐÁP:^ 

1) Chỗ sanh BHAVANGA. 

2) Tâm: gọi là danh pháp đi nương tựa vào sắc pháp 
(mano). 

3) Ý: gọi là danh pháp để cho nghĩ ngợi đến cảnh giới 
(CITTAM). 

4) Tưởng: gọi là danh pháp đế nhớ biết cảnh giới 
(SANNAĩýl). 

5) Thức: là danh pháp đế cho biết rõ rệt cảnh giới 
(VINNÃNAM). 

6) Hành; là danh pháp để cấu tạo (SANKHÃRA). 

7) Thọ: là danh pháp đê lãnh nạp lây cảnh giới vui khô 
và vô ký (VEDANAM). 

Cả bảy pháp này gọi là DHAMMADHÃTU đều là 
danh pháp nương với sắc pháp. 

VÂN: Đoạn trước nói tà kiến, vậy chớ thấy sao, mới 
gọi tà kiến. 



44 


ĐÁP: Tà kiến là thấy quấy hay là hiếu quấy, nghĩa là 
hiểu sái chơn lý của vũ trụ, mà Phật đã đề xướng để dạy dỗ 
chúng sanh, là hiếu trong tâm như vầy. 

- Bố thí không kết quả NATTHIDINNAM. 

- Cúng dường không kết quả NATTHIYITTHAM. 

- Quả của phước và tội không có NATTHIVIPÃKAM. 

- Thường kiến, là thấy rằng chúng sanh không thay đổi, 
đã sanh làm người thì sanh nữa cũng vẫn làm người, quen 
làm thú thì sanh nữa cũng làm thú, không biến chuyển làm 
vật khác đâu SASSTADITTHI. 

- Đoạn kiến, là thấy rằng chúng sanh chết thì mất, 
không còn thọ sanh làm gì nữa cả UCCHEDADITTHI. 

- Vô năng nhân tà kiến, là thấy rằng sát sanh không tội, 
nghĩa là làm các tội lỗi ấy, nó chẳng làm nhân cho kiếp sau 
phải chịu khổ AHÉtUKADITTHL 

- Vô sở nhân tà kiến, là hiểu rằng hết thảy chúng sanh, 
đẹp đẽ đầy đủ ngũ quan hay xấu xa hèn hạ, tật nguyền, ấy 
chăng do quả phước, quả tội hóa ra AKIRIYA DITTHI. 

- Vô sở hữu tà kiến, là thấy rằng không có cái gì gọi là 
phước, là tội, thiện ác, hay là ơn đức cha mẹ cũng không, ơn 
đức của Phật, Pháp, Tăng cũng chắng có, và quả của sự tu 
hành, bố thí, trì giới, niệm Phật, tham thiền hết thảy đều 
không có lợi ích NATTHIKADITTHI. 

- Lối tà kiến như đã giải đó toàn là nguyên nhân dẫn 
chúng sanh vào bốn đường dữ cả. 

VÂN: Người giữ đúng theo thập thiện như đã giải 
thì thọ quả báo thế nào? 

ĐÁP: Được quả báo sống lâu đến trăm tuối như sự tích 

rằng: 

“Thuở nọ đức Bồ Tát tiền thân Phật Thích Ca, sanh làm 
con nhà Bà La Môn, giòng đó tu hành gìn giữ thập thiện một 
cách hòa nhã giống nhau, đều được trường thọ đến trăm tuổi, 
nếu chưa tới số trăm thì chưa chết. Lúc Bồ Tát đến tuổi học 



45 


tập, thì cha mẹ bèn cho đi học với một thầy cao cấp ở xứ 
TAKKASITÃ, ít lâu, thấy con của ông thầy đang còn nhỏ mà 
chết, thì cả thảy gia quyến đều khóc lóc, riêng Bồ Tát thấy 
vậy lại cuời. Bao nhiêu nguời đều ngạc nhiên hỏi rằng: “Sao 
mà cuòi? Con của thầy mình chết mà ngồi cuòi là ý nghĩa gì? 
Học trò đối với thầy nhu vậy phải lắm sao?” 

Bồ Tát đáp rằng: “Tôi cuời mấy nguời khóc lóc than 
tiếc đối với nguời đầu xanh tuổi trẻ mà đã chết, ở xứ tôi đúng 
trăm tuổi mới chết, chớ không từng chết yểu nhu vậy, vả khi 
chết cũng chẳng có khóc lóc nhu thế nữa.” 

Ông thầy nghe liền hỏi: “Tại sao mà không chết yếu”. 

Bồ Tát đáp: Do quả báo của sự gìn giữ thập thiện cho 
nên không chết yếu. ông thầy không đủ tin, mới tính dọ hỏi 
quả nhu vậy hay không? 

Ông ta vừa đi khỏi xóm, thì thấy một con dê chết, bèn 
đốt xuơng dê gói đem theo, tới nơi liền đem gói xuơng mở ra 
mà nói, và tỏ vẻ sầu thảm, thì cha mẹ của Bồ Tát hỏi duyên 
cớ chi, thầy vừa đến nhà chúng tôi lại khóc? 

Ông thầy nói rằng: “Con của ông bà cho đến học với 
tôi, bây giờ nó chết rồi, tôi thiêu xong, đem xuơng cho ông 
bà”. 

Song thân của Bồ Tát nghe xong bèn cuời mà bảo rằng: 
“Het thảy gia quyến trong giòng chúng tôi không từng chết 
đang tuối thanh niên nhu vậy đâu, đúng trăm tuối mới chết, 
chúng tôi không tin lời thầy đâu”, ông thầy nghe xong bèn 
tin chắc rằng quả thật, rồi xin thọ trì thập thiện, xong trở về 
quê cũ. 

*** 

Điều hạnh phúc thứ 17 

NÃTAKÃNANCASANGAHO: Sự tiếp độ quyến 
thuộc cho đặng an lạc, gọi là hạnh phúc cao thuợng. 

VẤN: Tiếp độ quyến thuộc bằng cách nào? 



46 


ĐÁP: Quyến thuộc cơ hàn, không nơi nuơng tựa, cơm 
không có mà ăn, áo không có đê mặc, nhà cửa cũng không, 
thì giúp đỡ nhu là cơm, nuớc, áo quần, nhà cửa, vừa phải lẽ, 
đặng che mua tránh nắng. Lại nữa các thân quyến đau ốm thì 
ta hãy giúp đỡ thuốc thang, làm cho bệnh căn thuyên giảm, 
hầu đuợc an vui, hoặc tiếp độ theo lẻ đạo, là dìu dắt làm các 
việc lành nhu bố thí, trì giới, tham thiền V.V.... 

Lẽ thuờng nguời có của nên chia làm năm phần: 

1) Phần thứ nhứt để tự sống và nuôi duỡng cha mẹ, 
cùng là vợ con, tôi trai, tớ gái. 

2) Phần thứ hai, dành đế phòng khi hữu sự hoặc đem ra 
làm vốn đế sanh lợi. 

3) Phần thứ ba, để dành đặng tiếp độ nguời xa kẻ gần, 
nhu là thân quyến, bạn bè V.V.... 

4) Phần thứ tu, đế giành làm phuớc thiện bố thí, cúng 
duờng V.V.... 

5) Phần thứ năm, để làm cho hiệp theo BALIKAMMA 
có 5 cách là: 

1) RÃJABALĨ: Nạp cho chánh phủ. 

2) Dem VATÃBALĨ: Hiến cho chu Thiên. 

3) ATITHĨBALĨ: Cho kẻ nghèo khó tàn tật, tới xin. 

4) PETABALĨ: Cho kẻ quá vãng nhứt là cha mẹ. 
^5)NÃTABALĨ: Tiếp độ quyến thuộc. 

VẤN: Cho đến ngưòi chết bằng cách nào? 

ĐÁP: Cho đến những bậc có đức hạnh, nhứt là giới 
hạnh trong sạch, rồi hồi huớng đến bậc hữu ân, mới thấu đáo 
cho những vị ấy. 

VÂN: Nếu có ngưòi đem com nước cùng nhiều vật 
thực ngon ngọt, đến gần cái hòm của ngưòi chết rồi gõ và 
kêu rằng: “Dậy dùng bữa”, như thế người chết có thể dậy 
ăn không? 

ĐÁP: Ăn không đặng đâu. 



47 


VÂN: Nếu ăn không được, chớ họ đem lại làm gì 
đó? 

ĐÁP: Người ta đem lại cho những người ở giữ quan tài 
ăn đấy, thấy người ta làm rồi cũng làm theo đó. 

VÂN: Nếu đem cho ngưòi giữ quan tài thì đọi gì 
phải gõ noi quan tài và kêu dậy ăn? 

ĐÁP: Người giữ quan tài họ ngủ quên thì phải gõ đặng 
kêu dậy ăn cơm. Bởi nguyên nhân như vầy cho nên dẫn sự 
tích này đế thấy rõ: 

Có một chàng con Bà La Môn, mẹ chàng lâm chung, 
người ta đem vào nơi hỏa táng, đặng thiêu đốt thi hài, tới 
sáng ngày hôm sau, chàng con trai thưong nhớ bà mẹ quá, 
mới đem cơm nước đi vào chỗ hỏa táng ấy mà kêu bà mẹ dậy 
ăn cơm. 

Khi ấy, Đức Phật dùng Tuệ nhãn quán thấy chàng 
thanh niên ấy có duyên đắc đạo quả, nên ngài bèn ngự đi đón 
khoảng giữa đường, đúng giờ chàng ta đem cơm đi cho mẹ 
trong buối mai. Thấy Phật chàng ta liền đế đồ vật thực xuống, 
đến kính lễ ngài mà bạch hỏi rằng: “BHANTE 
BHOGOTAMA: Ngưỡng bạch đức Cù Đàm đại từ mẫn cố, 
đệ tử đem cơm cho mẹ của đệ tử mỗi bữa, chẳng hay mẹ đệ 
tử có ăn đặng hay không?” 

Phật giải rằng: “Này gả thanh niên, người quá vãng rồi, 
trở lại ăn vật thực của thế gian này không được đâu, ví như 
trai thanh niên nhà nghèo muốn được hoàng hậu của vua 
đương thời đem về làm vợ, thật rất khó, chỉ muốn xem thấy 
mặt của bà cho giải khuây cũng đã khó rồi. Sự khó ấy thế nào 
thì người quá vãng mà trở lại thọ thực ở đây cũng thật khó 
như vậy, không nghi ngờ gì. Lại nữa, sự phước thí đế hồi 
hướng đến các bậc hữu ân cũng cần có đủ 3 chi là: 

1) SILAVÃDÃNAMDETI: Bố thí đến kẻ có đức 
hạnh, như là giới trong sạch. 



48 


2) UDDISSAPETÃNAM: Bố thí xong phải hồi hướng 
đến cho người quá vãng. 

3) ANUMODANTI: Kẻ quá vãng có lòng hoan hỷ thọ 
lãnh phần phước đó. Tròn đủ 3 chi đó mới được. 

Khi dứt thòi pháp chàng thanh niên phát tâm trong 
sạch, đem cơm đến dâng cúng cho Phật, ngài thọ thực xong 
tụng kinh TIROKUỊI, đặng cho sanh lòng hoan hỷ; vừa dứt 
thì chàng ấy đắc Tu Đà Hườn quả. Thân mẫu của chàng 
thanh niên cũng thọ hưởng vật thực trong khi ấy, rồi hiện ra 
rõ rệt, cũng như ngạ quỷ, là bậc quá vãng của vua Tần Bà Sa. 

Lời hồi hướng như vầy: YDAMMEDÃNAM 
MÃTÃPITŨNAM PETÃNAMHOTU: phần phước này, xin 
hồi hướng đến cho cha mẹ đã quá vãng. 

IDAMMENATĨNAM PETÃNAMHOTU: phước này, 
xin hồi hướng đến những quyến thuộc đã quá vãng. 

VẤN: Sự hồi hướng ấy có thể thấu chung đến tất cả 
hay sao? 

ĐÁP: Neu có thể được thì được ngay, còn như không 
thể được, thì cũng không được. 

VẤN: Thế nào được? Thế nào không? 

ĐÁP: 

1) Chúng sanh đọa địa ngục. 

2) Hạng ngạ quỷ thọ khổ quá nặng. 

3) Hạng A Tu La mà có cái nghiệp mãnh liệt quá. 

4) Hạng người tà kiến. Những hạng như trên không thể 
thọ hưởng phần phước hồi hướng ấy được. Hưởng 
được chỉ có hạng ngạ quỷ tội nhẹ ở chung trên mặt 
đất (PARADATŨPATHIVI) sẵn tâm ưa thích thọ 
lãnh phần phước của người hồi hướng cho. 

Sự tích chư thân quyến của hoàng đế Tần Bà Sa. 

KIRA; Ta nghe như vầy: Thân quyến vua Tần Bà Sa, 
ăn vật thực của người ta dâng cúng đến chư Tăng, trong khi 
giáo pháp của Đức Phật hiệu PUSSA. Tất cả chúng sanh ấy, 



49 


chết đọa làm ngạ quỷ, nhịn đói nhịn khát đã 19 kiếp trải qua, 
cho đến giảm kiếp này (BHADDAKAPPA), có đức Phật hiệu 
KAKKUSANDHO, đức Phật hiệu KONAGA MANO, và 
đức Phật hiệu KASSAPO, ba ngài thành đạo trước, thì các 
ngạ quỷ ấy đến bạch hỏi: “Đen chừng nào chúng tôi mới 
đặng ăn uống do nhờ nhà vua bố thí với người ta?”. 

Đức Phật Ca Diếp ngài dạy rằng: “Này các ngạ quỷ, 
trải qua một không gian Phật giáo nữa, có một vị Phật hiệu 
Cù Đàm thành đạo. Thân quyến của các người là vua Tần Bà 
Sa, sẽ dâng cúng Phật và hồi hướng đến cho các người, các 
người sẽ được thọ hưởng. Nhóm ngạ quỷ ấy được nghe rất 
mừng và ráng chịu đói mà chờ. Khi Phật Thích Ca thành đạo 
thì đức vua Tần Bà Sa, hết lòng trong sạch cúng dường Phật, 
nhưng ngày đầu không hồi hướng phần phước đến cho các 
ngạ quỷ, nên các ngạ quỷ kêu la bằng tiếng ghê sợ. Vua nghe 
rất sợ hãi, đến bạch Phật hỏi tự sự, Phật phán rằng: 
MAHÃRÃIA: Tâu đại vương! Thân quyến của đại vương 
sanh lắm ngạ quỷ, đến mong thọ lãnh phần phước. Thì đức 
vua cúng dường đến Đức Phật, đặng hồi hướng cho các ngạ 
quỷ đã hoan hỷ thọ lãnh ấy, bảo trợ cho họ thoát kiếp ngạ 
quỷ, sanh làm chư Thiên. 


Điều hạnh phúc thứ 18 

^ ANAVAJJÃNI KẢMMÃNI: Chúng sanh làm những 
nghề nghiệp vô tội, chỉ có sự lợi ích làm mục đích, gọi là 
hạnh phúc cao thượng. 

VÂN: Làm những nghề nghiệp vô tội đó, làm bằng 
cách nào? 

ĐÁP: Các thiện nghiệp như là tạo tượng, tháp thờ Phật, 
làm chùa, cất trường, thất, liêu, chỗ cư ngụ, đào hồ, đào 
giếng, đắp đường, làm cầu, làm nhà xí, tạo Pháp Bảo là in 



50 


kinh điến, hoặc làm tủ, bàn đặng đế Pháp Bảo, giúp đỡ trong 
việc phước thiện của kẻ khác hoặc dọn dẹp, quét tước trong 
chùa và làm các công quả khác như là phụng sự chư Tăng Tỳ 
Khưu, Sa Di, tiếp giúp công việc của Tăng như là tu bố chùa 
chiền, liêu, thất, v.v... như vậy gọi là làm các nghiệp không 
tội lỗi hằng đem lại sự lợi ích trong đời nay và kiếp sau sau, 
như có sự tích như vầy” 

“Thời gian không Phật Giáo, có một người trưởng giả, 
rủ nhiều người khác, được 33 người tính làm các việc phước 
thiện như là: đắp đường, đào hồ, giếng và nhà tá túc, cho 
những người lỡ đường có nơi trú ngụ dễ dàng. Được ít lâu thì 
ông lý trưởng sở tại sanh lòng ganh ghét, nên đi tâu với vua 
rằng; Nhóm người đó tính làm giặc đế chiếm ngôi vua. Đức 
vua liền hạ chỉ cho bắt về không tra vấn xét hỏi gì, truyền 
lịnh đem giết cả. Người đứng đầu trong nhóm, mới khuyên 
các người kia ráng niệm tâm bác ái. Khi giám sát quan dẫn đi 
giết bằng cách cho voi chà. Song voi không chịu chà. Thấy 
việc lạ thường như thế, vua bèn kêu vào xét hỏi. Khi hiếu qua 
mọi lẽ, mới hay là nhóm người đó có đức tín, bèn hạ lịnh huệ 
thí cho voi ngựa và châu báu. Nhóm người ấy đã có voi ngựa 
dùng đế chuyên chở lại càng tiện cho họ lắm, nên họ rủ nhau 
cất một cái nhà rất, làm nhiều chỗ ăn chỗ nằm bằng ván hoặc 
đá đế dành cho người lỡ đường. Lại còn trồng cây cho mát, 
đào giếng lấy nước cần dùng cho những kẻ tá túc trong đó 
được an vui. 

Sau khi mãn phần đều đặng sanh về cõi trời Đao Lợi. 
Người đầu trong nhóm đặng sanh làm đức Đe Thích, có đủ sự 
sang cả và kẻ hầu hạ. 

Quả của sự tạo phước xá, bằng cây và đá, trả thành tảng 
đá gọi PANDUKAMPALASIBÃ làm bẹ ngọc. 

Quả của sự trồng cây trả thành cây gọi là PARI 
CHATTAKA BRIKSA là cây quí báu tại cõi trời Đao Lợi. 



51 


Hàng thức giả là người có nhiều trí tuệ, nên trong sạch 
với những nghề nghiệp vô tôi (ANAVAHAKAMA) vì những 
việc ấy sẽ đặng kết quả lợi ích, an vui, chắc chắn ở đời nầy và 
kiếp sau sau. 

Điều hạnh phúc thứ 19 

ÃRATĨVIRATĨPÃPÃ: Nết hạnh ghê sợ và tránh xa 
các tội lỗi do thân, khấu, ý gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VÂN: Chừa cải tránh xa các tội lỗi, cần phải tránh 
bằng cách nào? 

ĐÁP: Tránh xa bằng ba cách tác ý là: 

1) SAMPATTAVIRATI: Chừa cải tránh xa bằng lối 
gặp cảnh, là đối cảnh có thế làm tội lỗi dễ dàng, như 
là gặp chúng sanh có thế giết được, gặp tài vật có thể 
trộm cắp dễ dàng, gặp phụ nữ có thế tà dâm dễ dàng, 
gặp cơ hội đế nói dối, gặp dịp có rượu nếu uống thì 
dễ dàng lắm, những không sát sanh, trộm cắp, V.V.... 
Như vậy gọi là đối cảnh nghiêm trì. 

2) SAMẨDÃNAVIRATI: Chừa cải tránh xa do 
nguyện thọ trì trước kẻ khác, nhứt là thầy Tỳ Khưu, 
Sa Di, sự chừa cải nay chia làm hai: 

a) EKA JJHASAMADÃNA: Thọ gộp chung cả ngũ 
giới như vầỵ: PANCANGASAMANÃ GATAM 
SAMÃDIYÃMI: Tôi xin thọ trì trọn cả 5 giới. 

b) PACCEKAJJHASAMÃDẰNA: ’ Thọ trì riêng 
từng giới như vầy: Tôi xin thọ trì điều học là cố ý 
tránh xa sự giết thác loài sanh mạng, luôn cho đến 
không dể duôi uống rượu. 

3) SAMUCCHEDAVIRATI: Chừa cải bằng sự đoạn 
tuyệt là nhờ thánh đạo, nhứt là đạo Tu Đà Hườn, cắt 
đứt không còn tái phạm làm tội lỗi nữa. 



52 


VẤN: Giữ giói theo như SAMPATTAVIRATI, được 
quả báo thế nào? 

ĐÁP: Được quả báo giống như chàng CAKKANA. Sử 
chép rằng mẹ của chàng CAKKANA, hữu bệnh mời thầy 
thuốc đến, ông thầy bảo phải kiếm thịt con thỏ, đế tôi làm 
thuốc cho. Anh của chàng biểu chàng đi bắt thỏ, khi chàng 
bắt được một con thỏ, thấy nó có đầy dáng sợ hãi, chàng ấy 
nắm chặt con thỏ không cho vùng vấy, nhưng con thỏ vẫn 
vùng vẫn la thảm thiết. Chàng CAKKANA phát tâm từ ái bèn 
thả con thỏ ngay, rồi về nhà. 

Anh hỏi: Em bắt được con thỏ không? 

Em đáp: Thưa anh, em bắt đặng một con thỏ, nhưng em 
thả đi rồi. 

Anh quá giận mắng chửi om sòm. 

Chàng CAKKANA đi thắng vào giường mẹ, quỳ xuống 
dưới chon mẹ, mà phát thệ nguyện bằng lời chon ngôn như 
vầy! “Do quả lành tôi hết lòng thương xót và thả con thỏ, do 
tác ý chừa cải của tôi đây, xin cho bệnh căn của mẹ tôi được 
mạnh lành trong ngày hôm nay”. 

Chàng CAKKANA đọc chú nguyện vừa dứt thì bệnh 
của bà lần lần thuyên giảm, khỏi uống thuốc, do cái quả báo 
của sự tác ý chừa cải nghĩa là giới vậy. 

VẤN: Cái gì gọi là thể trạng của giói và phước, tội? 

ĐÁP: Tác ý là thế trạng của giới và phước tội, sở do 
đức Thế Tôn tự thuyết như vầy: 

“CETANÃHAM BHĨKKHAVE, SĨLAM, VADÃMI 
PUNNAM VADÃMI PẴPAụ VADÃMI: Nầy các Tỳ Khưu! 
Như Lai gọi tác ý đó là thế trạng của giới, thế trạng của 
phước và thế trạng của tội. 

Tác ý có 2: 

1) Tác ý chừa cải (VIRATICETANÃ) 

2) Tác ý sắp làm (KARANACETANÃ) 



53 


Tác ý sắp làm có 2: 

1) PUNNA KARANA CETANÃ: Tính làm phước. 

2) PÃPAKARANA CETANÃ: Tính làm tội. 

VẤN: Nguyên nhân làm cho phát sanh cái tác ý 
phước hay tội đó là do cái chi? 

ĐÁP: Nguyên nhân phát sanh tác ý phước có 3. về tội 
cũng có 3 là: 

1) ALOBHO: Không tham lam. 

2) ADOSO: Không sân hận. 

3) AMOHO: Không si mê. 

Cả ba điều này nhân về phần phước. 

1) LOBHO: Tham lam. 

2) DOSO: Sân hận. 

3) MOHO: Si mê. 

Ba điều nay là nhân về phần tội. 

VẤN: Phước và tội khi nó phát sanh lên do ngõ 

nào? 

ĐÁP: Nó phát sanh lên do nơi nhãn môn, nhĩ môn, tỷ 
môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Cả 6 cửa nay gọi 
ÃYATANA lục căn cũng gọi là 6 cái giếng, hay là 6 cái mỏ 
đế sản xuất tội và phước. 

VẤN: Ta phải dứt bỏ tội lỗi đã phát sanh, do 6 nẻo 
đó bằng cách nào? 

ĐÁP: Cần phải dứt bằng trí tuệ là làm cho tuệ lực được 
tỏ rạng, rồi lấy lục căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý đem lại 
quán sát cho nhận thấy nó là vô thường, khổ não, vô ngã, và 
quán tưởng lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp cho thấy 
rõ đó là vô thường, khổ não, vô ngã, đặng cho phát sanh sự 
chán nản (NIBBIDÃ), ấy mới là phương pháp diệt tội. 

VẤN: Làm sao mà tuệ lực được tỏ rạng? 

ĐÁP: Cần phải nhờ 3 pháp như vầy: 



54 


1) CHANDA: Sự ưa thích trong pháp. 

2) VIRIYA: Sự tinh tấn bền bỉ trong pháp. 

3) CITTA: Sự quyết định trong pháp. 

Cả ba điều nay làm cho trí tuệ có sức mạnh. 

VẤN: Tiếng gọi là pháp có nghĩa thế nào? 

ĐÁP: Là nói về sự tốt, sự lành mà lại là sự thiệt nữa, ấy 
gọi là pháp; còn tốt mà không thiệt, hay thiệt mà không tốt, 
ấy chẳng gọi là pháp. 

Sự tốt mà lại thiệt nữa, là nói về sự quán sát ngũ uẩn 
cho nó là vô thường, khô não, vô ngã. Diệt tận tình dục, sân 
hận, si mê, đặng làm cho tâm thanh tịnh, đó gọi là pháp tốt và 
thiệt không còn ngần ngại chi nữa. 

*** 

Điều hạnh phúc thứ 20 

MAJJAPÃNÃ Ca’ SANNAMO:^ Thu thúc để tránh 
khỏi sự uống rượu, là kềm chế không uống rượu và các chất 
say, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Rượu và chất say có mấy thứ? 

ĐÁP: Có 10 thứ: rượu có 5, chất say có 5. 

Năm thứ rượu (SURA) là: 

1) PITTHA SURÃ: Rượu làm bằng bột. 

2) PŨVA SURÃ: Rượu làm bằng bánh. 

3) ODANA SURÃ: Rượu làm bằng cơm. 

4) KINNAPAKKHATA SURÃ: Rượu làm bằng chất 
rượu cũ. 

5) SAMBHÃ RASAMYUTTA SURÃ: Rượu làm do 
nhiều vật nguyên liệu hiệp lại, như là ngâm bằng trái 
cà na, hoặc như nước thốt nốt đế chua, rồi làm rượu 
uống chẳng hạn. 



55 


Năm chất say (MERAYA) là: 

1) PUPPHÃSAVO: Nước ngâm bằng bông. 

2) MADHUSAVO: Nước ngâm bằng mật ong. 

3) PHALÃSAVA: Nước ngâm bằng trái cây. 

4) SAMBHÃRASAMYUTTO: Nước ngâm bằng 

nhiều chất hiệp lại, trái cây, rễ cây, v.v. 

5) GULASAVO: Nước ngâm bằng nước mía hay 
đường. 

Cả 10 thứ nay là nước say hết thảy. 

VÂN: Cả 10 thứ nước nầy, Phật cấm không cho 
uống là vì nguyên nhân gì thế? 

ĐÁP: Ngài cấm là bởi nguyên nhân do đó mà sự dế 
duôi cẩu thả của chúng sanh phát triển, mà hễ sự dể duôi có 
thì làm cho tâm của chúng sanh càng bạo tàn hung hăng, 
trong các điều tội lỗi khác, do thân, khấu, ý, tội lỗi chưa từng 
làm có thê làm được do sức mạnh của rượu. 

Lắm khi những bực đáng cung kính, tôn thờ như cha, 
mẹ, anh, chị, cô, bác hoặc Sa Môn, Bà La Môn, nhứt là chư 
Tỳ Khưu Tăng V.V.... Các bậc đó ta hằng cung kính tôn thờ 
một cách thận trong do thân, khâu, ý. Song rượu vào giờ nào 
thì làm cho tâm hung hăng dứt bỏ hăn sự kính nê. Vả lại các 
tội ác ta chưa từng làm, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm 
v.v... là bởi tâm chưa hung hăng, đến khi nhờ sức rượu trở 
nên hung hăng thì làm được ngay. Cũng như cháu của ông bá 
hộ Cấp Cô Độc có tài sản đến bốn chục KOTI (bốn trăm 
triệu), song chuyên môn uống rượu cho tới hết cả tài sản, rồi 
đến xin ông bá hộ cấp Cô Độc. ông cho lần thứ nhất, thứ 
nhì, thứ ba cũng không còn. Sau, ông bá hộ đem câu chuyện 
ấy bạch Phật, thì ngài thuyết 6 tội của sự uống rượu như vầy: 

1) SANDITTHIKÃ: Người uống rượu hằng bị quả 
khố trong kiếp nay rõ rệt. 

2) DHANAJÃNĨ: uống rượu hằng bị hao tổn tài sản. 




56 


3) KALAHOVADHATI: Hay rầy rà cải lẫy, lắm khi 
đánh đập chém giết cũng do cái tội uống rượu. 

4) ROGÃNAM VUAPJJATI: Hay sanh nhiều thứ 
bệnh do uống rượu. 

5) AKITTISADDO: Phần đông chê trách về tư cách 
xấu xa nhứt là ăn mặc, đi đứng lôi thôi, chếnh 
choáng. 

6) DUPANNAVÃHOTI: Khờ khạo không có trí tuệ, 
chang hiếu người ta lừa gạt mình đế bắt lỗi do sự 
uống rượu. 

Cả 6 tội nay ở đời hiện tại. Còn tội kiếp sau là đến khi 
chết đọa vào địa ngục đồng sôi (LOHAGAMBHĨ) hằng chịu 
uống nước đồng đang sôi, vào tới miệng thì phỏng trầy 
miệng, vào tới ruột thì phỏng cháy trầy trúa cả ruột, nứt bụng 
mà chết, rồi sanh lại nữa. Chịu khố như thế mãi tới giờ phút 
nào mãnh lực của nghiệp dứt thì thoát kiếp địa ngục, sanh 
vào nơi cõi nào thì cái dư ương nó vẫn theo dính làm cho 
điên khùng, lãng trí, mất nhiều tánh nết khác cũng do quả của 
sự uống rưọoi. 

Những tội như trên là Phật thuyết cho bá hộ cấp Cô 
Độc nghe vậy. 

VÂN: Rượu hồi đó phát sanh do chất gì? Tại xứ 

nào? 

ĐÁP: Rượu bấy giờ có đầu tiên ở trong rừng. Thuở ấy 
có một người săn bắn của vua BÃRÃNASĨ, anh ấy đi săn bắn 
trong rừng, gặp một cây gừa cụt ngọn, trên đó có lỗ. Những 
loài chim két tha lúa SÃLĨ và cam thảo, tiêu và tiêu hoang 
vào ăn trong lỗ ấy. Những món đó rơi vào trong lỗ, tích tụ 
nhiều lên rồi gặp mưa nước đọng vào trong ống đó, có màu 
đỏ mà lại có vị say. Các loài phi cầm xúm nhau uống say rồi 
rơi xuống đất. Chàng thợ săn ngồi coi thấy chim rớt xuống 
nằm khờ một hồi, rồi gượng bay lên không cao lại rớt trở 



57 


xuống. Chàng lại càng hứng thú ráng coi hoài. Thấy nhiều lần 
như vậy, bèn nghĩ đó cũng việc lạ thường, mới trèo lên tới, 
bừng cặp mắt xem coi kỹ thì thấy nước trong ống trong mà 
màu đỏ. Song không hiếu nước chi, mới múc uống thử lối hai 
ba búng. Vừa xong thì tâm thấy hăng lên, hứng thú cười ênh 
ỏi một mình rồi trụt trở xuống. Khi tới đất nằm ình xuống 
một cách vui thú rồi ngủ một giấc, sau thức dậy trèo lên cây 
một lần nữa múc nước ấy đem về dâng cho vua. Đức vua cho 
thị thần nếm thử coi, thị thần nếm thử vài ba búng thì hình 
như ai nắm vai giựt mạnh ra, chang khác chi người ta vào 
thoi đánh đức vua. Vậy cho nên ngài tạm gọi là rượu 
(SURÃ), nhấn đến ngày nay. Rồi ngài phán đi múc về làm 
giống nguyên chất. Anh thợ săn vâng mạng đi xem xét cẩn 
thận rồi múc đem về phụng hiến cho vua. Ngài làm rượu trận, 
cho quân lính uống trước khi ra trận, để có nhiều sự hung 
hăng, không nhút nhát đối trước quân nghịch, hầu thắng lợi 
cho quân sự. 

Điều hạnh phúc thứ 21 

APPAMÃDO GADHAMBESU: Sự không dể duôi 
trong Phật pháp, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Sự không dể duôi Phật, pháp bằng cách nào? 

ĐÁP: Không dế duôi trong thiện pháp và ác pháp, 
nghĩa là: 

1) Cầu có trí nhớ để nhắc nhở tâm cho nghĩ ngợi đến 
thiện pháp. 

2) Cầu có trí nhớ bằng nhắc nhở tâm cho hăng hái làm 
các việc lành. Giải rằng: Sự nhớ pháp lành là điều 
lành nào ta đã làm rồi, phải hằng ghi nhớ pháp lành 
ấy luôn khi không bỏ qua. Thiện pháp nào ta chưa 
làm, hãy hối hả làm ngay, đừng tính sụt sè đình đãi 



58 


rằng đợi ngày mai, mốt, tháng sau, hoặc năm sau 

Cũng chớ nghĩ rằng ta đang nghèo nàn, đợi khi nào 
giàu có, du dả sẽ làm, không suy nghĩ đình đãi lui sụt nhu thế 
gọi là không dế duôi. 

VẤN: Người không dể duôi rồi làm lành có mấy 

cách? 

ĐÁP: Có 10 cách tạo trữ điều lành: 

1) DÃNAMDETI: Sự bố thí, nhứt là tài thí, đem cơm 
nước hoặc tài vật khác ra cho. 

2) SĨLAMRAKKHATI: Sự trì giới, như ngũ giới, bát 
quan trai giới. 

3) BHÃVANAM BHAVETI: Niệm Phật tham thiền, 
hoặc rải tâm từ bi. 

4) APPACCÃYANAM: Hết lòng cung kính những 
bực đáng cung kính. 

5) VAYYÃVACCAM: Sự hăng hái, tiếp giúp trong 
những điều lành, lẽ phải của kẻ khác. 

6) PATIDÃNAM: Hồi hướng chia sớt phần phước 
thiện của mình làm cho kẻ khác. 

7) DHAMMADÃNAM: Bố thí pháp là nói pháp cho 
người khác nghe. 

8) DHAMMASSAVANAM: Nghe pháp của Phật. 

9) ANUMODANÃ: Hoan hỷ thọ lãnh phần phước của 
người khác hồi hướng chia sớt cho. 

10) DITTHUJUKAMMAM: Sửa trị kiến thức cho 
chơn chánh, là làm cho sự hiếu thấy đúng theo 
chơn lý. 

Lại nữa, pháp không dế duôi nay, các bậc trí tuệ nhứt là 
đức Phật hằng khen ngợi như vầy: 

APPAMÃDO AMATAM PADAM: Sự không dể duôi 
là con đường đi tới Niết Bàn. Như A Nan Đà tôn giả, kế từ 



59 


ngày Phật nhập đại Niết Bàn rồi, tôn giả không dám dãi đãi, 
đến nỗi không nằm, cứ đi kinh hành niệm đề mục thiền định, 
cho đến ngày gần kết tập Tam Tạng, chư Tăng cứ nhắc nhở, 
ngài tinh tấn một cách tận lực, tham niệm về đề mục thân bất 
tịnh, từ đầu hôm cho tới gần sáng, ngày cũng chưa đắc A La 
Hán. Ngài bèn tính nằm xuống, nhưng vẫn không rời đề mục. 
Rồi quay mình lại day mặt hướng chánh điện đặng nằm 
xuống, hai chon của ngài chưa để xuống tới ván, đầu chưa 
đụng tới gối, thì đắc quả A La Hán, diệt tận phiền não một 
cách tuyệt trừ, không còn mảy may trong tâm. Đó cũng do 
nhờ pháp không dế duôi, mà chính pháp nay, không phải 
riêng phần đức A Nan Đà. 

Có một vị Tỳ Khưu nữa, ngài có sự tinh tấn đi kinh 
hành ở trong rừng, từ đầu hôm tói nửa đêm, khi ngài đã mỏi 
chân, ngài bò lết lui tới mà tham thiền. Khi ấy, người thợ săn 
đi tìm bắn thú, đến thấy ngài đang kinh hành như thế, lầm 
tưởng con thú, bèn đâm một mác trúng ngay vị Tỳ Khưu. 
Ngài bèn la lớn lên, chàng thợ săn nghe rõ tiếng người thì 
chạy trốn thoát. Thầy Tỳ Khưu ráng rút cái mác ra cho khỏi, 
rồi lấy cỏ khô nhét vào chỗ đó. Xong ngài cũng không dãi đãi 
và dùng sự khố mà làm đề mục, gắng gượng lết lui tới kinh 
hành, dùng trí nhớ quán sát về pháp minh sát tuệ, nhẫn đến 
đắc quả A La Hán, dứt sạch phiền não và nhập vô dư Niết 
Bàn luôn khi đó. Đây là do nhờ pháp không dế duôi mà được 
vậy. 


Điều hạnh phúc thứ 22 

GÃRAVOCA: Sự tôn kính những bậc đáng tôn kính, 
gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Tôn kính bậc nào mới gọi là đáng tôn kính? 

ĐÁP: Bậc đáng tôn kính có tới 7: 



60 


1) BUDDHAGÃRAVATÃ: Cung kính Phật. 

2) DHAMMAGÃRAVATÃ: Cung kính Pháp. 

3) SANGHAGÃRAVATÃ: Cung kính Tăng. 

4) SIKKHÃGÃRAVATÃ: Cung kính điều học. 

5) SAMÃDHIGÃRAVATÃ: Cung kính thiền định. 

6) APPAMÃDAGÃRAVATÃ: Cung kính sự không 
dể duôi. 

7) PATISANTHÃRAGÃRAVATÃ: Cung kính trong 
sự giao thiệp hay tiếp đãi. 

Cung kính Phật, là tôn thờ kim thân và bảo tháp, cây bồ 
đề, chỗ ngài giáng sanh, chỗ ngài thành đạo, chỗ ngài chuyển 
pháp luân, chỗ ngài nhập vô dư Niết Bàn. 

Cung kính Pháp, là tôn trọng kinh, luật, luận, và ngồi 
nghe pháp một cách kính cấn, không nói chuyện, không nằm 
mà nghe, không vấn trùm khăn trên đầu, không đội nón, mũ, 
dù, khăn mà nghe, không ngồi xom 2 đầu gối khoanh tay 
choàng ở dưới mà nghe. 

Cung kính Tăng, là nghiêng mình lễ bái, không nói lời 
đê hèn mà hạ mạt các ngài. Nên kính cân tôn thờ chư Tăng. 

Cung kính điều học, là học hỏi cho thấu rõ giới luật, 
theo phẩm vị xuất gia hoặc tại gia, đại khái là thận trọng thâu 
thúc thân khẩu cho trong sạch, y theo giới luật. 

Cung kính thiền định, là hằng niệm đề mục cho phát 
sanh chi thiền luôn khi. 

Cung kính sự không dế duôi, là cần có ưí nhớ, dứt tội 
lỗi tạo ưữ phước thiện, nhứt là hằng tu theo phép giới, định, 
tuệ. 

Cung kính trong sự giao thiệp có 2: 

1) ÃMISAPAỴISANTHÃiLv: Tiếp đãi bằng tài vật 
như là mời thỉnh bà con thân quyến, người xa kẻ gần 
hoặc liên hữu, hằng lui tới nhà, nên cho những vật 
nào đáng cho, hoặc chia sớt cho người. 



61 


2) DHAMMAPATISANTHÃRA: Tiếp đãi bằng 
pháp, là chỉ dẫn điều hành lẽ phải, khiến cho có đức 
tin, biết trì giới, biết bố thí tu hành cho đến ngày vô 
sanh bất diệt. 

Lại nữa, người đáng tôn kính có 3 dạng là: 

1) ÃYUVUDDHO: Người trưởng lão đáng bậc trên 
trước nên cung kính. 

2) GUNAVUDDHO: Bậc có nhiều ân đức như cha, 
mẹ, thầy, tố, chư Sa Môn, Bà La Môn, và những 
người có giới đức thanh cao nên cung kính. 

3) PUNNAVUDDHO: Kẻ nhiều phước sanh vào giòng 
dõi cao sang, như là vua chúa v.v... là bậc nên cung 
kính. Song sự kính trọng những bậc có nhiều phước 
báo, hãy nhớ như vầy: “Các vị đó từ trước có đức tin 
trì giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, cho nên nay những kẻ 
đó mới đặng sanh vào nơi cao sang như vậy. Khi 
nghĩ thế rồi, sự cung kính ấy thành ra phước báo”. 

Tư cách tôn trọng kính nhường lẫn nhau như vậy, là 
hạnh phúc sẽ tiến triến cả đời nay và kiếp sau. 

Có một tích như vầy: “Thuở nọ, đức Thế Tôn ta còn 
làm bồ tát, ngài thọ sanh làm con chim đa đa, ở trên cây da 
to. 

Lại có một con voi và một con khỉ, cả ba con vật ấy kết 
thân ái với nhau, và có sự kính mến nhau. Vả lại cả ba con ấy 
đều giữ ngũ giới trong sạch, do quả báo của sự cung kính 
nhau và trì giới được trang nghiêm. Sau khi chết hóa sanh lên 
cõi trời cả”. 

Tướng mạo của sự tôn kính có 3 điều: 

1) KÃYAPANAMA: Cung kính bằng thân, như là 
nghiêng mình lễ bái chang hạn. 



62 


2) VACĨPANÃMA: Cung kính bằng miệng như là 
xưng dương tán thán các đức tánh tốt. 

3) MANOPANÃMA: Cung kính bằng tâm, là chơn 
thành cung kính và ngưỡng mộ một cách hết lòng. 

Điều hạnh phúc thứ 23 

NIVÃTOCA: Nết hạnh khiêm nhượng tự ty, là hạnh 
phúc cao thượng. 

VÂN: Tư cách khiêm nhượng tự ty ấy phải hành 
động thế nào? 

ĐÁP: Phải dứt bỏ sự ngã chấp và ác kiến cho tâm được 
sự nhẹ nhàng, làm cho thân khấu có tánh nết nhu thuận mềm 
mỏng một cách đẹp đẽ. Đừng chấp theo ngã kiến rằng: mình 
là vua chúa, mình là Bà La Môn, rằng: ta con giòng vua chúa, 
ta con giòng cao sang, ta sanh làm bá hộ trưởng giả, giòng 
giống ta là bá hộ, trưởng giả, ta có quyền cao tước cả, ta có 
tài sản nhiều và thị tùng bộ hạ đông đảo. Đừng chấp trước 
rằng: đây là ta, đó là ngươi, cái này của tao, vật kia của họ, cả 
thảy ngã kiến ấy, đều là sự họa hại cả đời này và kiếp sau. 

Sự họa hại đời hiện tại, cũng như con chó sói nghe thần 
chú (MANTA) của một ông thầy ở trong xứ BÃRÃNASĨ 
đang đọc tụng. Con chó sói thuộc lòng, rồi vào rừng đọc, các 
loài thú nhứt là sư tử, sợ sệt oai lực của thần chú ấy, nên kéo 
nhau đến tùng phục con chó sói. Khi nó được tự tôn làm vua 
của các loài thú khác từng tùng phục, lâu lâu nó càng đắc chí 
thì ngã mạn càng nhiều lên, mới tính vào đoạt xứ 
BÃRÃNASĨ. Nên chó sói đọc thần chú hội các loài thú tới 
chừng 12 do tuần. Con chó sói lên cưỡi trên lưng một con sư 
tử chúa, rồi kéo nhau vào bao vây thành BÃRÃNASĨ. Trong 
đó có một ông quân sư có nhiều trí tuệ, hiếu rõ sẽ có tai hại 
chang sai, bèn tâu với vua hạ chỉ truyền cho dân chúng sắm 



63 


bột đậu nhét lỗ tai tất cả, cho đến chó, mèo, trâu, bò cũng 
nhét kín lỗ tai cả. Đen ngày thứ bảy, ông quân sư đến gần chỗ 
chó sói, thúc giục bảo nó làm chi thì làm đi. Chó sói bèn lên 
lưng sư tử chúa, đứng dặm chân 3 lần, thì sư tử chúa rống lên 
dữ dội. Chó sói rơi xuống đất, những thú khác đạp chó sói 
chết tốt, còn các thứ thú khác cũng chết gần hết, dân chúng 
dẫn nhau đi chở về xẻ thịt ăn không hết, đem phơi khô rất 
nhiều. 


Điều hạnh phúc thứ 24 

SANTUTTHĨ CA: Sự thật hành pháp tri túc, là người 
mong tầm sự lợi ích ở tiền đồ, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Hành pháp tri túc có mấy cách? 

ĐÁP: Có 2 cách: 

1) Xuất gia tri túc. 

2) Tại gia tri túc. 

Sự ưi túc của bậc xuất gia, là nên ưa thích nơi thanh 
tịnh, ở riêng một mình, không ham muốn trong tứ vật dụng, 
chỉ hoan hỷ tùy sở thọ, là có được thế nào thọ dụng thế ấy, 
không tính kiếm chác gì thêm, không tham đắm trong vật 
thực là trạng thái làm cho kẻ chưa phát tâm trong sạch, tin 
tưởng như sự tích sau đây: 

“Có một người Bà La Môn, chưa ngưỡng mộ đạo Phật, 
một hôm nọ ông ta nghĩ rằng: “Chư vị Tỳ Khưu không ham 
muốn Uong việc ăn uống. Vậy ta thử mấy ống coi, tính xong 
bèn đem một tô cơm đi vào chùa. Khi đó, có 30 vị sư tụ hội 
lại đế độ ngọ. Ông ấy dâng tô cơm đến vị trưởng lão, ngài thọ 
xong múc một ít rồi trao cho chư Tỳ Khưu kế tiếp, cứ mỗi vị 
múc một chút. Tô cơm ấy được chia đều đủ cả 30 vị Tỳ 
Khưu. Ông Bà La Môn thấy những phấm hạnh như thế, bèn 



64 


phát tâm trong sạch xuất tài sản, cất chùa xây tháp rất huy 
hoàng, mỹ lệ”. 

Sự tri túc của kẻ tại gia, là tri túc về vấn đề vợ chồng, 
nghĩa là chỉ đặng một vợ một chồng thôi, đừng ham mê trong 
đường ái dục thái quá, nếu ai là người ham mê thái quá thì 
phải bị hại chẳng sai, như có sự tích thế này: 

“Một vị hoàng tử bị vua cha đày ra khỏi xứ, mới dẫn vợ 
đi vào rừng. Bữa nọ thấy một con giả nhơn (KINARA) đi 
đến, coi có vẻ đẹp bèn bỏ vợ mà đi theo con giả nhơn ấy. 
Người vợ buồn bã vô hạn, mới đi đến chỗ tu hành của vị đạo 
sĩ, xin học về đề mục tu luyện, được thần thông rồi bay lên 
hư không. Nói về hoàng tử ấy đi theo con giả nhơn gần tới thì 
nó bay lên tròi, vị hoàng tử một khi trút đố bao nhiêu hư vọng 
xuống biến, rồi trở về kiếm vợ lại chang thấy, mới ân hận 
ngồi khóc một mình ở giữa rừng. 

Điều hạnh phúc thứ 25 

KATANNUTÃ: Tư cách biết ơn của người đã thi ân 
đến mình, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VÂN: Có tư cách biết ơn ngưòi rồi phải làm sao? 

ĐÁP: Có tư cách biết ơn người thì cần phải biết cách 
đền ơn người. 

Neu nói về người thì có hai hạng: 

1) PUPPAKÃRĨ: Người thi ân đầu tiên. 

2) KATANNŨ KATAVETĨ: Người tri ân và báo ân. 

PUPPAKÃRĨ có 5: 

a) Đức Phật là thầy dạy cho chúng sanh trong con 
đường người trời và Niết Bàn. 

b) Các vị Hòa Thượng, A Xà Lê thầy chỉ dẫn trong con 
đường tu, đặng đi đến cõi trời và đạo quả Niết Bàn. 



65 


c) Cha mẹ là người sanh thành dưỡng dục, cho ta được 
thảnh nhon. 

d) Thân quyến như là ông, bà cho đến anh, chị V.V.... 

e) Người cho ta các món như cơm nước, áo quần, chỗ 
ở, hoặc thuốc men trong cơn đau ốm, hay cứu giúp 
một việc gì, dầu lớn nhỏ trong cơn nguy khốn. 

Những người đã kế trên gọi là người thi ân đầu tiên 
(PUPPAKÃRĨ). 

KATANNŨ KATAVETĨ có 2: 

a) Bậc xuất gia. 

b) Bậc tại gia. 

Bậc xuất gia cần làm theo 7 sự tôn kính. 

Trước hết là tôn kính Phật bảo, cho đến hành những 
pháp cung phụng Thầy Tổ, mà ngài khép vào điều thứ 7 của 
pháp tôn kính là PATISANTHÃRA (coi ở điều hạnh phúc số 
21 )- 

Làm những pháp hành cung phụng thầy tố nghĩa là: nếu 
thầy hòa thượng hay thầy tiếp dẫn đi đến, hãy đứng dậy đón 
tiếp lễ bái, trải chiếu hay dọn chỗ ngồi và dâng nước nóng, 
nước lạnh hoặc đứng hầu hạ làm các công việc như là giặt y, 
nhuộm y V.V.... 

Nói về cư sĩ thì phải cung phụng cha mẹ một cách hết 
lòng hiếu hạnh, nhẫn đến các bậc có ơn đức với ta. Lại nữa 
pháp tri ân và báo ân này có 2 điều là: 

1) KATANNŨ KATAVEDĨ: Người nào đền ơn đến 
mình, thì mình phải tìm dịp đền ơn lại. 

2) KATANNŨ KATAVEDĨ: Quả của người phước 
thiện mà ta đã làm từ trước, là nói về kẻ nào được 
sanh làm người ở trong đời, dầu tốt hay xấu cũng chỉ 
nhờ cái nghiệp. Vậy khi được sanh ra rồi, hãy nên 
tiếp tục làm các thiện sự, do Phật ngôn như vầy: 



66 


CATTÃROME BHIKKHAVE PUGGALÃ: Này các 

Tỳ Khim, người trong thế gian này có 4 hạng: 

1) TAMOTAMAPARÃYANO: Người tối mê rồi đi 
đến chỗ tối mê, là nói về người sanh ra rồi có bần 
khốn khổ, và chỉ làm tội, không làm phước, gọi là 
người không biết oư (AKATANNỮ). 

2) TAMOIOTIPARÃYANO: Người từ chỗ tối mê rồi 
đi đến chỗ sáng suốt, là nói về người sanh ra có bần, 
khốn khổ, song có đức tin chỉ làm phước không làm 
tội, gọi là người biết ơn (KATANNŨ). 

3) JOTITAMAPARÃYANO: Người từ chỗ sáng suốt 
đi đến chỗ tối mê, là nói về người sanh ra được giàu 
sang có tiền của nhiều và gặp lắm điều an lạc, song 
lại là kẻ không có đức tin, chăng làm phước thiện cứ 
tha hồ làm tội ác, ấy gọi là người không biết ơn 
(AKATANNŨ). _ 

4) JOTIJOTIPARAYANO: Người từ chỗ sáng suốt 
đi đến chỗ sáng suốt, là nói về người sanh ra có 
nhiều tài sản, lại gặp sự an vui, rồi có đức tin, chỉ lo 
đào tạo các điều phước thiện, không làm các tội ác, 
ấy gọi là người tri ân (KATANNỮ). 

VÂN: Người biết ơn và biết cách đền ơn như 2 lẽ ấy 
thì sẽ được quả báo ra sao? 

ĐÁP: Được quả báo sanh về trời và sẽ đắc đạo quả dễ 
dàng mau lẹ. 

Như sự tích sau đây: 

“Có một nàng gái tin dâng cúng hột nố cho Đại Đức Ca 
Diếp, đến khi ưở về bị rắn cắn chết, được sanh về cõi trời 
Đao Lợi, có cung điện bằng vàng và có một ngàn thiên nữ 
hầu hạ. Nàng quán sát thấy quả báo của mình rồi có lòng 
hoan lạc, đúng với sự biết ơn về điều lành của mình đã tạo và 
có tâm đáp ân, muốn tài bồi thiện căn cho nhiều thêm lên, 
nên nàng từ cung trời xuống đặng để hầu hạ làm các công 



67 


việc cho Đại Đức Ca Diếp, như là quét tước chỗ ở của ngài 
V.V.... Khi Đại Đức rõ rằng nàng thiên nữ xuống làm như thế, 
ngài cấm không cho làm nữa, nàng ân hận bèn bay lên và 
khóc than trên hư không. Bấy giờ, đức Thế Tôn phóng hào 
quang sáu màu rục rỡ, chiếu đến trước mặt nàng thiên nữ, 
đặng thuyết pháp cho nàng nghe. Khi dứt thời pháp nàng đắc 
Tu Đà Hườn ngay, rồi nàng bay lên ở cung điện ấy. 

VÂN: Người tri ân thì đắc đạo quả, còn ngưòi bất 
nghĩa, là không biết on kẻ khác thì sẽ có tội thế nào? 

ĐÁP: Người không biết ơn của kẻ khác, là bậc có làm 
những ơn đức đã gội nhuần trên mình, thì sẽ đọa vào 4 đường 
ác. 

Nen muốn rõ cũng nên dẫn một sự tích làm bằng: 

“Thuở nọ đức Bồ Tát đầu thai làm bạch tượng chúa lớn, 
ở trong rừng tuyết lãnh. Có một người săn bắn, đi lạc đường 
la khóc than van ở trong rừng. Cảm động đến từ tâm của 
tượng vương. Ngài bèn đỡ chàng thợ săn lên lưng mà đưa ra 
và chỉ đường cho, rồi ngỏ ý bảo người ấy đừng cho ai hay ở 
đây có tượng. Chàng thợ săn đế ý làm dấu theo cây và quyết 
tâm muốn ưở lại xin cặp ngà. Khi về tới xứ, bèn tỏ cho thợ 
làm ngà hay, thợ ấy càng muốn mua. Chàng thợ săn trở vào 
rừng tuyết lãnh, đặng xin ngà của tượng chúa, tượng chúa 
cũng cho bằng đức tin Uong sạch, mong giác ngộ thành Phật. 
Chàng thợ săn cắt vừa ý muốn, đem về bán nuôi vợ con. 
Không bao lâu ăn hết lại vào xin nữa. Lần này anh ta đem 
dao nhọn và búa theo, rồi đục khoét tận gốc làm cho máu 
chảy đầy cả mặt tượng chúa mà nhố hết sức bình sanh, sau 
khi nhố ra rồi, cầm đi tới chừng khuất tầm con mắt của tượng 
chúa, thì quả đất liền bế hai ra, rút nguyên hình chàng thợ săn 
vào địa ngục A Tỳ, do tội quên ơn, không biết ơn của các bậc 
hữu ân như đã giảng giải đây”. 





68 


Điều hạnh phúc thứ 26 

KÃLENADHAMMASSAVANAM: Tư cách thường 
được tùy thời nghe pháp, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Bảo tùy thòi nghe pháp là tùy thời bằng cách 

nào? 

ĐÁP: Thời Ngài đã nhứt định có hai: 

1) Theo Phật ngôn có 6 ngày là: 8, 14, 15, 23, 29, 30. 

2) Theo chú giai có 8 ngày là: 5- 8 - 14- 15- 20- 23- 29- 
30. 

VẤN: Người hằng tùy thòi nghe pháp có quả báo ra 

sao? 

ĐÁP: Người hằng nghe pháp đặng 5 quả báo: 

1) ASUTAMSUNÃTI: Được nghe những pháp mà 
mình chưa nghe. 

2) SUTAMPARIYODAPETI: Nghe pháp sẽ phát 
sanh Trí Tuệ. 

3) KAMKHAMVINODETI: Sẽ đoạn trừ sự nghi ngờ 
ở trong tâm. 

4) DITTỈIIUJUM KAROTI: Làm cho kiến thức chon 
chánh đúng theo Phật pháp. 

5) CITTA MASSA PASĨDATI: Tâm sẽ trong sạch 
thấy rõ chánh pháp, chon lý là vật khêu sáng trí tuệ. 

Quả báo của sự nghe pháp có 4 điều nữa là: 

1) BUDDHASÃSANAM VIROCATI: Làm cho Phật 
giáo hưng hạnh, rực rỡ lâu dài. 

2) SUGATI PARÃYANO: Sau khi chết được sanh nơi 
nhàn cảnh. 

3) PATIVEDHAM: Sẽ đắc thành đạo quả. 

4) BAHUSUTO: Sẽ thành bậc đa văn nghĩa là sẽ thành 
người trí thức. 

Thiện duyên trong Pháp bảo có 4: 

1) SOTAMDHÃVATI: Giòng chon pháp sẽ lưu nhập 
trong nhỉ môn (pháp sẽ thấm vào tai). 



69 


2) UGGANHATI: Sự đọc tụng kinh, luật, luận. 

3) VACÃNAM: Dạy pháp cho kẻ khác. 

4) SAJJHÃYAM: Sự học hỏi và tụng trì pháp. 

Cả 4 pháp này sẽ kết thiện duyên đến cho người làm 
phước. 

Lại nữa, Phật giáo suy đồi cũng do 4 nguyên nhân như 

vầy: 

1) Hàng Tứ Chúng không thực hành pháp, bằng cách 
cung kính. 

2) Hàng Tứ Chúng không học kinh luật, bằng cách 
cung kính. 

3) Hàng Tứ Chúng không nâng đỡ hộ trì pháp, bằng 
cách cung kính. 

4) Hàng Tứ Chúng không quan sát pháp, bằng cách 
cung kính. 

5) Chỗ khác nói hàng Tứ Chúng không nghe pháp, 
bằng cách cung kính. 

Gồm cả thảy là 5 pháp. 

Vả lại, tư cách nghe Phật pháp, hằng kết thiện duyên 
cho chư Thiên và nhơn loại, thậm chí đến hạng súc sanh cũng 
đặng kết duyên lành nữa, y theo sự tích sau này: 

Có một con gà nằm gần Tăng đường, nghe một vị Tỳ 
Khưu đang đọc kinh về đề mục thiền định, con gà được nghe 
kinh, bèn phát tâm hoan hỷ theo trong pháp âm. Ke đó có một 
con diều xẹt bắt ăn, gà chết xong, đầu thai làm con vua trong 
xứ ấy. Đen khi lớn lên đi tu đắc thiền định phàm, lúc chết 
đặng sanh lên cõi trời sắc giới. Sau giáng hạ sanh làm con 
một ông bá hộ. Chết kiếp ấy thọ sanh làm con heo, đặng thấy 
Phật liền có tâm hoan hỷ ngưỡng mộ. Khi chết kiếp heo đặng 
sanh làm con vua. Khi chết kiếp con vua, đi sanh vào xứ 
VÃSI. Khi chết kiếp ấy đi sanh làm con của người buôn 
ngựa. Khi chết kiếp con người buôn ngựa sanh làm con người 
chủ thuyền, chết kiếp con chủ thuyền sanh vào trong xứ 



70 


ANURÃDHAPURĨ. Chết kiếp ấy sanh làm con ông 
SUMANA, tên nàng là SUMANÃ. Nàng SUMANÃ lớn lên 
làm vợ của một vị đại thần. Hôm nọ đại đức UTTARA (trong 
DHAMMAPADA số 8 trương 18 hàng chót, lại nói đại đức 
ATULA), cùng chư Tăng đi khất thực, được thấy nàng 
SUMANÃ, ngài nói cho chư Tăng nghe rằng: úa! Con heo 
này đã sanh vào trong chỗ này rồi. Nàng SUMANÃ nghe lời 
của đại đức nói rằng mình là con heo như thế, tâm nàng cảm 
động vô hạn, cho nên nàng chán ngán muốn xa lìa phạm vi 
gia đình, bèn xin từ giã chồng, xuất gia vào trong Phật Pháp, 
làm một vị Tỳ Khim ni. Sau nhờ nghe pháp Tứ Niệm Xứ đắc 
Tu Đà Hườn. Ke sau nữa nàng được nghe pháp ÃSĨVI 
SŨPAMA SUTTA thì dứt sạch phiền não đắc A La Hán. 

Điều hạnh phúc thứ 27 

AHANTĨCA: Sự nhịn nhục ở trong tâm, không rung 
động, khi gặp các nguyên nhân phát hiện ngay trước mặt, gọi 
là hạnh phúc cao thượng. 

VÂN: Sự nhẫn nhục trong tâm bằng cách nào? 

ĐÁP: Phải nín nhịn đừng cho tâm tham lam, sân hận, si 
mê, và chớ cho tâm nhiễu hại, gây thù kết oán cùng kẻ khác 
hay vật khác. Phải dùng tâm xả nghĩa là tâm trung lập, gọi là 
nhẫn nhục. 

VẤN: Sự nóng nảy phát sanh do cái chi? 

ĐÁP: Phát sanh do hai cảnh tượng: 

1) ITTHÃ RAMMANA: Do trần cảnh thích hợp, là 
cảnh tượng mà tâm mong mỏi thích hạp. 

2) ANITTHÃRAMMANA: Do trần cảnh bất họp, là 
cảnh tượng mà tâm không mong mỏi thích hạp. 

VẤN: Sự sân hận phát sanh do mấy nguyên nhân? 

ĐÁP: Do Phật ngôn có chín cách là: 

3 nguyên nhân tự mình phát sanh. 



71 


3 nguyên nhân phát sanh do sự thưong. 

3 nguyên nhân phát sanh do sự ghét. 

Cả chín điều này gọi là ÃGHÃTAKAVATTHU. 

Do theo chú giải thêm một điều ATTHÃNA KOPA 
vào, nên gồm cả là 10 nguyên nhân. 

Giải rộng 10 sự nóng giận như vầy: 

1) Chúng đã nhiễu hại ta, trong thời gian qua. 

2) Chúng đã nhiễu hại ta, ngay bây giờ. 

3) Chúng đã nhiễu hại ta, trong thời gian sắp tới. 

4) Chúng đã nhiễu hại những vật đáng yêu của ta, trong 
thời gian qua. 

5) Chúng đang nhiễu hại những vật đáng yêu của ta, 
ngay bây giờ. 

6) Chúng sẽ nhiễu hại những vật đáng yêu của ta, trong 
thời gian sắp tới. 

7) Chúng đã làm (lợi ích) đến cho những vật mà ta 
không ưa trong thời gian qua. 

8) Chúng đang làm (lợi ích) đến cho những vật mà ta 
không ưa ngay bây giờ. 

9) Chúng sẽ làm (lợi ích) đến cho những vật mà ta 
không ưa, trong thời gian sắp tới. 

10) ATTHÃNAKOPA: Giận những vật không đáng 
giận, như là giận đất, nước, gió, lửa, mưa, nắng, 
lạnh, nóng, năm, tháng, ngày, mặt trời, mặt trăng 

V.V.... 

Lại nữa, cái tướng của sự nóng giận có 3: 

1) PADUSSATI DOSO: Tâm tính nhiễu hại chúng 
sanh và vật, do sự sân hận. 

2) PAHÃRATI DOSO: Tâm tính nhiễu hại chúng 
sanh và vật, bằng lối đánh đập hay là chém giết v.v. 
do sự sân hận. 



72 


3) VERÃNUVERAVASENA DOSO: Tâm sân hận 
rồi lại thêm có sự hiếp hại và cưu thù kết oán vói 
chúng sanh và vật kế tiếp. 

Sự nóng có 2: 

1) Nhiễu hại mình. 

2) Nhiễu hại người. 

Ví dụ như lửa cháy chỗ này, rồi cháy lan tới chỗ khác. 

VẤN: Sự sân hận có nhiều chi tiết quá lấy chi để 
khử trừ? 

ĐÁP: Cần phải dùng nước nhẫn nhục là nín nhịn, đè 
nén tâm mà dập tắt nó. 

Cũng như có một vị đạo sĩ tên KHANTĨVÃDĨ. Nghe 
rằng: Đức Thế Tôn ta trong đời quá khứ, ngài đi tu làm đạo 
sĩ, ở trong rừng tuyết lãnh, ngài tham thiền đắc rồi mới bay 
về ở trong vườn thượng uyển của Vua BÃRÃNÃSI. Một 
hôm, đức vua ngự đến vườn dạo chơi, thấy đạo sĩ bèn phán 
hỏi rằng: “Ngài đạo sĩ, vậy chớ ngài dùng pháp chi đế đặng 
tự mình thống ưị lấy mình?” 

- Tâu đại vương bần đạo dùng pháp nhẫn. 

VẤN: Pháp nhẫn là thế nào? 

ĐÁP: Nhẫn là dằn lòng không giận hờn kẻ nào nhiễu 
hại đến mình. 

Vua nghe qua bèn phân bảo quân lính hãy hủy hại ông 
đạo sĩ, rồi hỏi pháp nhẫn thử xem nào! 

Quân đều vâng mệnh hủy hại vị đạo sĩ, để kiếm hỏi 
pháp nhẫn. 

Vị đạo sĩ cũng đáp như trước rằng: “Sự nhẫn là dằn 
lòng không giận hờn ai.” 

Vua bảo cắt tay cắt chon và hớt mũi, rồi hỏi pháp nhẫn. 

Đạo sĩ vẫn trả lời như trước rằng: Pháp nhẫn nhục 
không ở nơi tay chon và lỗ mũi đâu, nghĩa là ở trong tâm của 
bần đạo kia chớ. Vua nghe xong càng thạnh nộ, mới đưa chân 
đạp ngay vào ngực, làm cho vị đạo sĩ té nhào xuống đất. Khi 



73 


vua BÃRÃNASĨ đạp vị đạo sĩ là Đức Bồ Tát nhào lăn ra tói 
cửa vườn hoa, thì ngay lúc ấy quả đất bế hai mà rút nguyên 
hình đức vua, đọa vào vô gián địa ngục. Riêng phần đức Bồ 
Tát thọ khố rất đau đớn, bèn chết và sanh về cõi trời sắc giới 
hưởng quả báo của thiền định. 

*** 

Điều hạnh phúc thứ 28 

SOVACASSATÃ: Nết hạnh người dễ dạy, gọi là hạnh 
phúc cao thượng. 

VÂN: Sự hành động làm cho trở nên ngưòi có nết 
hạnh dễ dạy, cần phải làm bằng cách nào? 

ĐÁP: Ta phải hành động cho thành ra người không ngã 
mạn, tà kiến, cố chấp MÃNADITTHIUPÃDÃNA. cần phải 
có tâm hoan lạc, đặng lãnh lấy lời giáo huấn chon chánh của 
các bậc Thiện Tri Thức và phải có trí đặng quan sát về nhân, 
quả và không si mê bởi vô minh. Thọ nhận các điều giáo 
huấn bằng sự cung kính. 

Cũng như sự tích năm trăm người lái buôn, khi đi ra 
giữa biến bị chìm thuyền, cả thảy rủ nhau lội bơi vào nương ở 
đảo Lăn Ca. Thuở đó có hạng Dạ Xoa nữ, đi kiếm đàn ông 
đặng gạt bắt về làm chồng. Do các phương pháp của sự khôn 
lanh đủ cách thức, mấy nàng Dạ Xoa ấy gạt người nam về 
làm chồng rất nhiều. Đen khi nào gạt đặng người mới thì bắt 
người chồng cũ mà ăn cho hết. Sự hành động của Dạ Xoa nữ 
hằng làm như vậy thời gian khá lâu. Một ngày nọ gặp 500 
người lái buôn thất lạc vào ở đảo Lăn Ca ấy. Các Dạ Xoa mới 
gạt rằng: “Chúng tôi cũng đi buôn biến bị chìm thuyền, 
chồng chết cả. Còn chị em chúng tôi sống sót ở lại đây đã 3 
năm chịu sự góa bụa. Vậy thôi xin mời mấy anh em vào đây 
ở chung với chúng tôi. Cả thảy 500 người lái buôn nghe nói 
như thế rất lấy làm đẹp dạ, mới dẫn nhau vào ở chung với Dạ 



74 


Xoa. Một ít lâu người lớn hơn hết, hiểu trạng thái lạ thường 
không tiện, mới bàn tính cùng cả thảy người buôn biến rằng: 
“Này các anh em! Chúng mình ở đây thấy có sự bất tiện, ắt 
có tai hại đến chúng ta chẳng sai”. 

Nói xong những người có tánh nết dễ dạy đều nghe lòi 
người lớn, được 250 người dẫn nhau đi cho khỏi chỗ tai nạn 
ấy. Còn 250 người kia vì cứng rắn tối mê khó dạy, không 
chịu nghe lời theo, ở lại chỗ tại hại ấy nên sau bị hại. Tích 
này còn nhiều lắm xin vắn tắt bấy nhiêu đế nhận thấy rằng 
250 người có tánh nết dễ dạy đều khỏi bị chết. Còn số người 
khó dạy kia, phải làm vật thực cho nữ Dạ Xoa. 

Điều hạnh phúc thứ 29 

SAMANÃ NANCẨDASSANAM: Nết hạnh thấy các 
bậc Sa Môn là bậc có lục căn thanh tịnh, gọi là hạnh phúc cao 
thượng. 

VẤN: Sự gặp hoặc là thầy các bậc Sa Môn bằng 
cách nào? 

ĐÁP: Sự thấy có 2: 

1) Thấy bằng cặp mắt thịt. 

2) Thấy bằng tuệ nhãn là thấy sự thật hành như là giới, 
định, huệ, và gìn giữ theo giới luật, hay hiếu ý nghĩa 
theo pháp học, hoặc là hiếu rằng các ngài đắc đạo 
quả cao thượng diệt sạch phiền não ở trong tâm. 

Net hạnh thấy các bậc sa môn có đức hạnh, bằng con 
mắt trí tuệ ấy, hằng được kết thiện duyên về đạo quả Niết 
Bàn. 

Như có sự tích truyền rằng: 

“Một hôm đức Phật ngự tại INDASÃLÃGUHÃ. Có 
một con chim ục đậu gần nơi ấy, chim ục có lòng ngưỡng mộ 
Đức Phật, nên khi đức Phật đi trì bình khất thực, thì chim ục 



75 


ấy cứ đưa Phật tới nửa đường. Một bữa nọ, Đức Thế Tôn ngự 
ở trong SÃLÃ cùng chư Tỳ Khưu Tăng, vào buổi xế chiều, 
con chim ục từ núi bay hạ xuống đậu xếp hai cánh lại hướng 
ngay về phía Đức Thế Tôn mà gục đầu xuống đảnh lễ đức 
Phật, bằng một cách cung kính. Đức Phật trực thấy như thế, 
ngài bèn tỏ dấu mỉm cười rõ rệt, từ nơi kim khấu. 

Đức ANANDA thấy kim khấu của Phật mỉm cười, liền 
bạch hỏi cho rõ duyên cớ ra sao? 

Đức Thế Tôn tiên tri rằng chim ục này có tâm trong 
sạch kính cấn mình là kẻ có giới đức, bằng cách cung kính 
ấy, đến khi tan rã ngũ uẩn, sẽ được sanh lên nhàn cảnh, là cõi 
người và trời, hết một ức kiếp, rồi đắc thành một vị Phật Độc 
Giác có danh hiệu là SOMANASSA, do quả báo đặng thấy 
các bậc thánh nhơn và có tâm trong sạch ngưỡng mộ, thật 
hành cái hạnh cung kính bằng một cách chơn thành. 

Điều hạnh phúc thứ 30 

l^LENADHAMMASÃKACCHA: Nết hạnh biện 
luận về Phật pháp họp theo thời buối, gọi là hạnh phúc cao 
thượng. 

VÂN: Sự biện luận về Phật Pháp họp theo thì giờ 
bằng cách nào? 

ĐÁP: Phải biện luận về phương pháp tu hành, là nói về 
chương trình hành đạo như là: bố thí, trì giới, tham thiền là 
pháp giữ gìn răn trị thân khấu, và ý cho thanh tịnh, không nên 
nói lời trái nghịch chơn lý (TIRACCHÃNA KATHÃ) trong 
những ngày quan trai giới, vì nói những lòi trái nghịch chon 
lý, nó sẽ là vật bất tịnh của quan trai giới. 

Lại nữa, hàng thức giả nhứt là bậc xuất gia đắc đạo rồi 
mỗi khi vào nơi hội họp, các ngài hằng biện luận kinh luật, 
cùng sự thật hành trong đạo Phật, mà các hàng thức giả có 



76 


nhiều trí tuệ sẽ giải thích phân minh, dứt hẳn sự hoài nghi 
cho, cũng như hai Đại Đức Xá Lợi Phất và Mục kiền Liên, là 
hai vị thượng túc đệ tử của Phật. Khi hai ngài hội họp thì ngài 
Mục Kiền Liên hỏi qua Đức Mục Kiền Liên, bằng những sự 
thọ khố, vui, của chúng sanh ở quốc độ, V.V.... Lại nữa, sự 
biện luận về Phật, Pháp hằng dứt trừ sự hoài nghi, cho phát 
minh ưí tuệ đắc thành đạo quả. Cũng như một sự tích của 
người Bà La Môn có sự nghi ngờ hỏi rằng: “Những người 
không được bố thí, trì giới, tham thiền gì cả, chỉ có tâm trong 
sạch ngưỡng mộ ngay đến Đức Bốn Sư Thích Ca, khi chết có 
được sanh về cõi trời hay không?” 

Phật thuyết rằng: “Này ông Bà La Môn, chúng sanh chỉ 
có tâm ưong sạch ngưỡng mộ ngay đến Như Lai, khi chết 
cũng được sanh lên cõi trời, như con của nhà ngươi chỉ có 
tâm ngưỡng mộ đến hào quang của Như Lai, khi mạng chúng 
được sanh lên cõi trời Đao Lợi, cung điện bằng vàng, bề cao 
tới 30 do tuần, có một ngàn thiên nữ tùy tùng. Khi Đức 
Thượng Sư xuất thế gian, thuyết đến đây ngài bèn chú 
nguyện cho vị trời ấy ngự xuống luôn với cung điện tùy tùng 
vào hầu đức Bổn Sư, khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngài 
phán hỏi : “Này Thiên Tử, đời trước ngươi làm phước chi 
vậy? Mà được bửu điện và thiên nữ tốt đẹp như thế?” Vị 
thiên thần hiến lễ và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn là bậc 
tối thượng! Đệ tử chỉ có tâm trong sạch ngưỡng mộ ngay đến 
hào quang chói sáng của ngài thôi. Đen khi tan rã ngũ uẩn, 
được sanh lên cõi trời Đao Lợi, hưởng quả báo tròn đủ như 
vầy!” 

Nói đoạn Đức Sư Tử Tượng Vương thuyết pháp độ cho 
ông Bà La Môn và vị Thiên Tử. Sau khi dứt thời pháp cả hai 
đều đắc quả luôn. 

Tứ chúng tụ hội tại đó cũng đắc đạo quả rất đông. 





77 


Điều hạnh phúc thứ 31 

TAPOCA: Tư cách của người có sự cố gắng thiêu hủy 
phiền não ở trong tâm, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Sự thiêu hủy phiền não phải làm sao? 

ĐÁP: Cần làm các việc lành, như bố thí, trì giới, niệm 
Phật, tham thiền, văn kinh, thính pháp và cúng dường Phật 
bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, hay là xuất gia làm thầy Tỳ Ktnm, 
Sa Di Uong Phật giáo. Tất cả các pháp này gọi là pháp thiêu 
hủy (TAPA) nghĩa là pháp làm cho tất cả phiền não phải bị 
thiêu hủy đi. 

VẤN: Phiền não là cái gì? 

ĐÁP: 

RA GA: Tâm quyến luyến ưa thích say đắm trong ngũ 
trần, là sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm êm 
dịu. 

DOSA: Sự sân hận, hiếp đáp hủy hoại các chúng sanh 
và vật khác. 

MOHA: Sự lầm lạc trong các trần cảnh, nhứt là sắc 

trần. 

Lại nữa, sự cố gắng đoạn tuyệt điều ác bằng hai cách 
như vầy: 

1) Sự tinh tấn đoạn tuyệt điều ác chưa sanh, là nói về 
sự thu thúc gom thâu hay đóng nhặt lục căn, nghĩa là 
thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

2) Cố gắng đoạt tuyệt điều ác đã phát sanh, bằng pháp 
ghê sợ và hỗ thẹn (HIRIOTAPA), là có sự ghê sợ tội 
lỗi và hỗ thẹn hay nhờm gớm tội lỗi, do dùng 
phương pháp của trí tuệ sẵn dành ở trong tâm, nghĩa 
là nhờ pháp chỉ tịnh và quán minh SAMATHA 
VIPASSANÃ. Giải rằng: một khi thiếu pháp ghê sợ 
và hỗ thẹn rồi, thì sự thu thúc lục căn cũng không, 
pháp thu thúc lục căn không, thì giới cũng chắng có. 
Mà hễ giới không có rồi, thì dứt thiện duyên xa lìa 



78 


Phật Giáo. Vả lại giới không, thì chắng sanh định, 
định không có thì chang sanh trí tuệ quán minh. 
Pháp trí tuệ quán minh không có, phải dứt hăn thiện 
duyên, xa lìa đạo quả và Niết Bàn. 

Lại nữa, tinh tấn trong thiện pháp có 2: 

1) Tinh tấn làm cho điều lành nào chưa có, được phát 
sanh lên. 

2) Tinh tấn làm cho các thiện pháp đã có, hằng sanh 
trưởng, tiến triến nhiều lên. 

Cũng như sự tích người Bà la Môn, xem thấy chư Tỳ 
Khưu đứng đắp y. Những chéo y bị lắm ướt, do nước mù 
sương trên đầu ngọn cỏ. ông Bà La Môn liền lấy cuốc dẫy 
xót sạch hết cỏ, qua sáng mai ông ta lại thấy chu Tỳ Khưu, 
đứng đắp y và chéo y bị dính bụi. ông Bà La Môn liền chở 
cát đến rải khắp cho bằng thắng. 

Một hôm thấy chư Tỳ Khưu thọ thực giữa trời nắng, 
ông ta bèn làm một cái trại lợp bằng cỏ. ít lâu gặp mưa dột 
ướt cả y phục chư Tỳ Khưu. ông Bà La Môn thấy vậy, liền 
kiếm cây gỗ đến cất một cái phước xá, do đức tin của ông ta 
đã dồi dào thêm. 

Khi làm xong khảnh thành phước xá, lại thỉnh đức Phật 
và chư Tăng đến thọ thí, rồi ông Bà La Môn đem hết tự sự 
bạch với Phật, khi nói đoạn; đức Phật ban thêm sự tinh tấn ấy 
làm cho càng tiến triến thêm và ngài thuyết pháp cho ông 
tăng phần tín ngưỡng. Sau khi dứt thời pháp, ông Bà La Môn 
đắc quả Tu Đà Hườn, do các quả lành của ông đã sẵn dành 
trong những kiếp trước, và sự lành ở kiếp này bảo trợ. 

Chúng ta cũng nên tạo trữ phước thiện, cho thêm phần 
tiến triển đi, ấy là thiện duyên qua những kiếp sau. 



79 


Điều hạnh phúc thứ 32 

PRAHMACARIYÃCA: Nết hạnh hành theo pháp cao 
thượng đặng điều trị thân, tâm, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VÂN: Pháp cao thượng có mấy? 

ĐÁP: Có 2 pháp: 

1) SÃSANA BRAHMA CARIYA: Tôn giáo phạm 
hạnh. 

2) MAGGA BRAHMA CARIYA: Đạo phạm hạnh. 

- SÃSANA PRAHMACARIYA: Tôn giáo phạm hạnh 
là nói về sự thật hành theo giới, định, huệ. 

Giải về tiếng PRAHMACARIYA như vầy: phạm hạnh 
là sự thật hành pháp cao thượng, nghĩa là không dâm dục, 
như chư Tỳ Khưu, Sa Di là kẻ xuất gia và các thiện tín giữ 
bát quan trai giới, theo ngày đã định, làm được như thế, gọi là 
giữ phạm hạnh. 

VẤN: Bát quan trai giói có mấy? 

ĐÁP: Có 2 cách: 

1) PAKATIUPOSATHA: Thọ bát quan trai theo lệ 
thường, mỗi tháng 8 ngày là 5-8- 14- 15- 20- 23- 29- 
30; tháng thiếu thì 28- 29 trong mỗi tháng. 

2) PATIJÃGARA UPOSATHA: Quan trai giới rước 
và đưa, có mười một ngày; 4- 6- 7- 9- 13- 16- 19- 
21- 22- 24-28 tháng thiếu thì 27 trong mỗi tháng. 

Lại còn một cách nữa (PATIHÃRIYA 
PAKKHAUPOSATHA) là thọ trì từ ngày mười sáu tháng sáu 
luôn đến rằm tháng mười hoặc là thọ trì từ ngày mười sáu 
tháng chín luôn đến rằm tháng mười. 

Hay là thọ trì từ ngày mười sáu tháng chín đến cuối 
tháng mười. 

Những cách thọ trì quan trai giới như trên đây, đều 
được gọi là phạm hạnh cả, bởi vì nguyện thọ trì cả tám giới 
như là: Tôi xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự giết 
thác loài sanh mạng, và không trộm cắp, không dâm dục 



80 


v.v..., vả lại, giữ giới không dâm dục, cũng đặng gọi là hành 
phạm hạnh vậy. 

- MAGGA PRAHMACARIYA: Đạo phạm hạnh là 
đạo quả cao thượng. 

VẤN: Quan trai giới kết quả thế nào? 

ĐÁP: Được quả diệt trừ phiền não, làm cho tham, sân, 
si, nhẹ nhàng, mỏng manh yếu ốm bớt, đặng tránh thoát 
không còn ngủ ngầm trong tâm và được quả sanh về nhàn 
cảnh là cõi trời. Như sự tích nói rằng: 

“Có một người làm công của ông bá hộ cấp Cô Độc, 
được thọ trì quan trai giới chỉ có nửa ngày, tới khi rã tan ngũ 
uấn cũng đặng sanh làm một vị Thiên Thần ở trên ngọn cây 
gừa mọc gần đường đi. Khi ấy, có các thầy đạo sĩ, từ núi 
Tuyết Lãnh đi lại, vào nghỉ mát dưới bóng cây gừa ấy, mói 
nói rằng: Cây gừa này đẹp quá, chắc có chư Thiên ở trên ấy 
chang sai. Phải chi có chư Thiên thật xin hoan hỷ đố nước 
xuống cho bần đạo uống với. Vị Thiên Thần nghe xong có 
tâm hoan hỷ, chú nguyên cái quả phước bát quan trai giới ấy, 
làm cho nước rơi xuống. Chư đạo sĩ lại ước muốn được vật 
thực thì Thiên Thần đều biến cho. Chư đạo sĩ mong được y 
phục, vị Thiên Thần đều biến cho cả. Chư đạo sĩ ước đặng 
thấy vị Thiên Thần thì ngài cũng hiện cho thấy, sắc thân quá 
xinh đẹp. Tích này còn dài song vắng tắt bấy nhiêu đó, cho 
thấy quả của bát quan trai giới. Cho nên chúng ta sanh làm 
người, có đủ duyên lành gặp Phật Pháp như vậy, ta nên tin 
tưởng mà ráng giữ giới bát quan trai, dầu một ngày, một đêm 
cũng tốt, không hoài công đâu. Một khi sanh ra gặp Phật thì 
ta chắc hắn có duyên lành, đắc đạo quả giải thoát nhập Niết 
Bàn. 





81 


Điều hạnh phúc thứ 33 

ARIYASACCÃNADASSANAM: Tư cách thấy các 
pháp diệu đế, là chơn lý chắc thiệt, bằng trí tuệ, gọi là hạnh 
phúc cao thượng. 

VÂN: Pháp diệu đế là chơn lý có mấy? Những gì? 

ĐÁP: Có bốn: khổ diệu đế, tập diệu đế, diệt diệu đế, 
đạo diệu đế. 

Khố diệu đế như là: sanh, già, đau, chết, và khổ về sự 
thọ khố buồn, rầu, than, tiếc, uất ức, bực tức trong thâm tâm. 
Sự mong cầu không đặng cũng khổ, mong cầu được như ý 
muốn, rồi tiêu hoại mất đi, do một lẽ nào đó cũng là khố. Sự 
gặp gỡ chúng sanh và vật mà ta không vừa lòng cũng khố. Sự 
chia lìa nhơn vật thương yêu của ta cũng là khố. Tóm tắt lại 
như vầy: 

SAMKHITTENA PANCUPÃDÃNAK KHANDHÃ 
PIDUKKHÃ nghĩa là: nếu nói bằng cách vắn tắt, chỉ ngay về 
năm pháp chấp thủ là: chấp thủ về sắc, chấp thủ về thọ, 
tưởng, hành, thức. Cả năm pháp này là khổ đế. 

Tập đế là nói về nguyên nhân hay là mẹ đẻ của sự khổ, 
nghĩa là lòng ái dục, có ba điều như vầy: 

1) KÃMATANHÃ: Tâm ái dục ưa thích miệt mài 
khao khát, trằn trọc, thèm thuồng các sắc tốt, tiếng 
hay, mùi thơm, vị ngon, nơi xúc chạm êm dịu và 
pháp trần là những trạng thái đáng ưa, do thọ, tưởng 
và hành, chất chứa vào ở trong tâm, sẵn chờ dịp có 
tà tư duy mở đường thì tâm tiện bề ưa muốn. 

2) BHAVATANHÃ: Sự ưa muốn miệt mài trong chỗ 
sanh (hữu). 

3) VIBHAVATANHÃ: Sự ưa muốn miệt mài trong 
cõi không cho sanh (vô hữu). 

Ái dục bên trong có 6 là: nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý. 
Bên ngoài có 6 là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, cộng là 



82 


12 rồi nhơn với quá khứ, hiện tại, vị lai thành 36, rồi nhơn 
với cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thành 108 cái tâm ái dục. 

Diệt diệu đế, là sự vụt tắt lửa khổ và lửa phiền não, 
nghĩa là diệt trừ tâm ái dục cho sạch, bằng cái dao bén là 
SACCHITABBADHARMA, nghĩa là: Sự giải thoát do quả A 
La Hán, đặng cắt đứt ái dục cho ròi ra khỏi, không cho sanh 
trưởng vào trong tâm. 

Đạo diệu đế là nói về tám con đường giữa, cũng gọi 
tám phương pháp đúng: 

1) SAMMÃDITTHI: Thấy đúng đắn có 4 cách: 

- Thấy sự khổ. 

- Thấy ái dục là nơi sanh khố (tập). 

- Thấy chỗ dứt khổ (Niết Bàn). 

- Thấy con đường hay là lối hành trình đi đến chỗ diệt 
khô (Đạo) 

2) SAMMÃSANKAPPA: Suy xét đúng đắn, có 3 
cách: 

- Suy nghĩ lánh xa ngũ dục, sắc trần, thinh trần, V.V.... 

- Suy nghĩ không hủy hoại chúng sanh và vật. 

- Suy nghĩ không lấn hiếp chúng sanh khác. 

3) SAMMAVACA: Nói lời đúng đắn có 4: 

- Không nói dối. 

- Không nói lời đâm thọc đặng chia rẽ. 

- Không nói lời độc ác, như chửi rủa, mắng nhiếc 

V.V.... 

- Không nói lời vô ích sang đàng. 

4) SAMMÃKAMMANTÃ: Việc làm đúng đắn, có 3: 

- Không sát sanh làm cho mất mạng sống của chúng 
sanh. 

- Không ưộm cắp của kẻ khác. 

- Không tà dâm với phụ nữ mà có người chăn giữ. 

5) SAMMÃÃJĨVA: Nuôi mạng đúng đắn có 5: 

- Không bán người. 



83 


- Không bán thú còn sống cho họ sát. 

- Không bán khí cụ giết người và thú. 

- Không bán rượu và các chất say. 

- Không bán thuốc độc. 

6) SAMMÃVÃYÃMA: Tinh tấn đúng đắn có 4: 

- Phòng thủ các tội lỗi chưa có, đừng cho phát sanh 
vào trong tâm. 

- Tội ác đã phát sanh cố gắng dứt cho sạch. 

- Các phước thiện chưa có, cố gắng làm cho phát sanh 
lên. 

- Các phước thiện đã phát sanh, cố gắng làm cho tiến 
triên thêm. 

7) SAMMÃSATI: Ghi nhớ đúng đắn có 4: 

- Ghi nhớ về thân cả bên trong và bên ngoài. 

- Ghi nhớ về thọ cả bên trong và bên ngoài. 

- Ghi nhớ về tâm cả bên trong và bên ngoài. 

- Ghi nhớ về pháp cả bên trong và bên ngoài. 

8) SAMMÃSAMÃDHI: Định tâm đúng đắn, hiệp theo 
chỉ tịnh thiền (SAMATHA JHÃNA), có 5 chi:^ 

- VITAKKA: Tâm tầm là đưa tâm lên nắm đề mục, 
hay nắm bắt đề mục. 

- VICÃRA: Tâm quan sát là sự nhận xét đề mục. 

- PĨTI: Tâm phỉ lạc là sự no nê thỏa mãn thân tâm. 

- SUAHA: Tâm an lạc là sự yên vui của thân tâm. 

- EKAGGATÃ: Tâm định là sự an trụ nơi nhứt cảnh. 
Cả 8 pháp thành đạo này, hiệp theo 3 pháp là: giới, 

định, huệ. 

VẤN: thấy tứ diệu đế rồi trở thành ra thế nào? 

ĐÁP: Người thấy tứ diệu đế rồi thì được giác ngộ đạo 
quả, như chàng thiện nam tử tên YASA ở trong xứ 
BÃRÃNASĨ, không ưa thích dục trần, mới chạy đến chỗ Phật 
ngự tại vườn Lộc Dã (ISĨPATTANA MAGGADÃYAVNA). 
Khi ấy, Đức Phật thuyết pháp tế độ cho chàng YASA dùng trí 



84 


tuệ mà quan sát về tứ diệu đế, thấy rõ liền đắc Tu Đà Hườn 
quả. 

Sáng mai lại người cha đến kiếm, đức Phật cũng thuyết 
pháp cho nghe, song ngài dùng thần thông nghe không cho 
thấy nhau. Chàng YASA khi ngồi nghe pháp rồi, quán thấy rõ 
tứ diệu đế, đặng đắc quả A La Hán, như đã giải đáp đây. 

*** 

Điều hạnh phúc thứ 34 

NICCÃNA SACCHI AIRIYÃCA: Sự làm cho thấy rõ 
Niết Bàn do trí tuệ, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VÂN: Làm cho thấy rõ Niết Bàn do trí tuệ ấy bằng 
cách nào? 

ĐÁP: Cần phải hành theo 8 nẻo chánh gồm có giới, 
định và huệ, cho tròn đủ mới thấy rõ Niết Bàn được. 

VẤN: Ý nói trí tuệ thế nào? 

ĐÁP: Ý nói về mười pháp minh sát tuệ (VIPASSANÃ) 
là: 

1) SAMASANANANA: Trí tuệ quán sát trong năm 
uân cho thây rõ là vô thường, khô não, vô ngã. 

2) UDAYABAYANÃNA: Trí tuệ quán sát cho thấy 
chỗ sanh diệt của năm uẩn. 

3) BHANGANÃNA: Trí tuệ quán thấy sự rã tan của 
năm uân như bọt nước. 

4) BHAYATŨPATTHÃNANÃNA: Trí tuệ quán sát 
thấy năm uẩn là vật đáng sợ như đống lửa. 

5) ÃDĨNAVANÃNA: Trí tuệ quán sát thấy tội của 
năm uấn, hằng chịu sự đau ốm đàn áp mãi. 

6) NIBBIDÃNÃNA: Trí tuệ quán sát thấy tội của năm 
uấn, rồi đâm ra chán ngán năm uấn ấy. 



85 


7) MUNCICITUKÃMAYATÃNÃNA: Trí tuệ quán 
sát tìm phương pháp đặng thoát ly năm uân cũng 
như cá ở trong lưới. 

8) SAMKHÃRŨPEKAHÃNÃNA: Trí tuệ quán sát 
cho tròn đủ thêm trong năm uân, theo phương pháp 
vô ký hay tâm xả đặng làm cho tâm trung lập không 
thương, không ghét đối với năm uấn. 

9) ANULOMANÃNA: Trí tuệ quán sát thấy tứ diệu đế 
và cả năm uấn xuôi ngược mãi đặng diệt trừ vô 
minh. 

10) GOTRABHŨNÃNA: Trí tuệ quán sát đưa tâm lên 
nắm thánh đạo, tùy theo dấu vết hay mãnh lực của pháp Ba 
La Mật mà mình đã tạo trữ. 

Cả 10 pháp nay là lối làm cho thấu rõ Niết Bàn. 

VẤN: Niết Bàn có mấy? 

ĐÁP: Có hai: 

1) SAUPÃDISESANIBBÃNA: Diệt những 

DHAMMADHÃTU là các pháp thế gian, nghĩa là sự ưa, sự 
ghét hay là sự vừa lòng đẹp ý, và sự không vừa lòng đẹp ý, 
cho tiệt tận, trái lại cho trở thành ra tâm xả gồm có sáu chi 
(CHALANGU PEKKHÃ). Và trí tuệ làm cho mình khắng 
vào trong pháp, không cho động theo tám pháp thế gian tức là 
bậc đắc A La Hán. 

2) ANUPÃDISESANIBBÃNA: Diệt tận phiền não và 
sự khô, nghĩa là ngọn lửa khô và lửa phiên não thôi cháy, 
khỏi bị lửa đốt nữa. 

Lại nữa, đức Phật thuyết như vầy: ATTHI 
BHIKKHAVETADÃYATÃNAM: 

Nay các Tỳ Khưu, hễ lục căn còn là pháp tạo tác, 
(SAMKHATA DHÃTU bản chất tạo tác) và còn 
DHÃTUAYÃTANA danh pháp, sắc pháp, trong nơi nào, mà 



86 


cho rằng đây là đất, nước, gió, lửa, thứ tánh, bay bổng lên hư 
không chăng nữa, cũng chang phải (Niết Bàn). Chỉ có sự diệt 
khố và diệt nguyên nhân của khố, ấy mới gọi là Niết Bàn. 

Điều hạnh phúc thứ 35 

PHUTTHASSALOKADHAMMEPI CITTAMY 
ASSANAKAMPATTI: Tư cách không xao động theo các 
pháp thế gian, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Pháp thế gian cả thảy có mấy? 

ĐÁP: Có 8 pháp là: 

1) Được lợi 

2) Mất lợi 

3) Được danh dự 

4) Mất danh dự 

5) Được khen ngợi 

6) Bị chê bai 

7) Được sự vui 

8) Bị sự khổ 

Cả 8 pháp nay gọi là thế gian pháp, là pháp hằng ở dưới 
quyền của sự sanh diệt, bởi các pháp ấy hằng làm cho tâm 
của phàm nhơn xao động không ở yên. 

Lại nữa, bậc A La Hán dứt phiền não lìa khỏi tâm và 
diệt tận cả 7 pháp DHAMMADHÃTU, cho xa lìa sự ưa thích 
và sự bất bình, đặng trở thành tâm xả gồm có sáu chi 
(CHAHANGUPEKKHÃ), và trí tuệ làm cho tâm mình khắng 
khít vào trong pháp, không lay động theo tám pháp thế gian. 
Vả lại, những chúng sanh phàm cần phải dung trí tuệ quán sát 
về tám pháp ấy, là vật không bền vững lâu dài (vô thường), 
hằng đem lại sự đau khố (khố não), và hằng chịu sự biến 
chuyên luôn khi (vô ngã). 



87 


Khi nào hành giả hằng dùng trí tuệ quán sát như vậy 
rồi, thì sự thích họp và bất bình, buồn rầu, than tiếc sẽ nhẹ 
lần, mỏng lần và xa lìa khỏi tâm, do mãnh lực của trí tuệ 
quán sát thấy rõ pháp hữu vi, bèn dứt bỏ sự cố chấp 
(UPÃDÃNA) ra. Nghĩa là phàm nhơn được lợi, danh, và sự 
khen, sự vui, hay là thất lợi, danh, và bị chê, bị khổ, thì cố 
chấp cho đó là của ta, nó bền vững lâu dài lắm và không biến 
chuyến, ấy là do sự mê chấp vậy. 

Song đến khi mất lợi, mất danh v.v... thì chịu sự than 
khóc buồn lo về sau, bởi trạng thái vô minh xem không thấy 
hạn lượng của pháp hữu vi. Riêng thánh nhơn thì không bị 
tám điều ấy. 

Như sự tích ngài ANURUDHA (A Nậu Lâu Đà). 

KIRA; Được nghe như vầy, khi ấy đức ANURUDHA 
đắc A La Hán, tận diệt phiền não ra khỏi tâm, ngài đi về 
thành Xá Vệ lớn theo con đường xa, lúc đi được nửa đường 
thì tròi gần tối, ngài Đại Đức vào tạm trú trong nhà tá túc ở 
đàng trước nhà của người đàn bà góa SA DIOVÃ: Nàng góa 
phụ ấy xem thấy Đại Đức ANURUDHA sắc thân xinh đẹp, 
thì có sự vừa lòng, muốn được làm chồng, nên đi ra thỉnh 
ngài ANURUDHA vào an nghỉ trong phòng khách là nơi an 
vui. Trong khi Đại Đức ANURUDHA vào phòng không lâu, 
thì nàng góa phụ lại đến, nói lời dụ dỗ đức ANURUDHA 
bằng lời đáng yêu mến, từ khi đầu hôm cho đến gần sáng, 
tâm của Đại Đức ANURUDHA không hề lay động theo 8 
pháp thế gian, nàng góa phụ có sự hỗ thẹn, nâng 2 tay lên xá 
và xin sám hối tội lỗi. Đại Đức ANURUDHA xá tội cho nàng 
ấy rồi rời ngay khi đó. 

Tôi dẫn sự tích nay lại, đế cho thấy rõ rằng: Bậc Thánh 
nhân ngài hiếu rõ mọi pháp hữu vi ngài không bị lay động về 
tám pháp thế gian, như đã giảng giải đây. 



88 


Điều hạnh phúc thứ 36 

ASOKAM: Sự không khóc than tiếc, do những nguyên 
nhân phát sanh, gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Sự khóc lóc than tiếc phát sanh do những 
nguyên nhân gì? 

ĐÁP: Sự khóc lóc than tiếc phát sanh, bởi nhân trằn 
trọc của sự thương mến, miệt mài, đắm đuối trong dục trần, 
nhứt là sắc dục. 

VẤN: Muốn diệt sự than tiếc cần phải diệt bằng 
pháp gì? 

ĐÁP: Diệt bằng hai cách là: Chỉ tịnh thiền và quán 
minh thiền hay là minh sát tuệ. SAMATHA 
KAMMATTHÃNA VÃ VIPASSANÃ KAMMATTHÃNA. 

VẤN: Pháp chỉ tịnh có mấy? 

ĐÁP: Có bốn chục đề mục chỉ tịnh là: 

Mười đề mục thường niệm (ANUSSATI) 

Mười đề mục bất tịnh (quán) (ASUBHA) 

Mười đề mục KASINA 

Bốn đề vô sắc (ARỮPAIHÃNA) 

Bốn đề vô lượng tâm PRAHMAVIHÃRA 

Một đề thiệt nhận về tứ đại DHÃTUVAVAT THÃNA. 

Một đề quán vật thực đáng nhờm gớm ÃHÃRE 
PATIKULA. 

Mười đề thường niệm là: 

1) BUDDHÃNUSSATI: Niệm Phật 

2) DHAMMÃNUSSATI: Niệm Pháp 

3) SANGHÃNUSSATI: Niệm Tăng 

4) SILÃNUSSATI: Niệm giới ^ 

5) CAGANUSSTI: Niệm sự bố thí mà ta đã làm rồi. 

6) DEVATÃNUSSATI: NỈệm Pháp của chư Thiên đã 
tu. 

7) UPASAMÃNUSSATI: Niệm Niết Bàn. 



89 


8) MARAỊVÃNUSSATI: Niệm sự chết. 

9) ÃNÃPÃNUSSATI: Niệm hơi thở (sổ tức quán) 

10) KÃYA GATÃSATI: Niệm 32 thể trược của than 
đáng ghê gớm. 

Mười đề bất tịnh quán là: 

1) UDDAMÃTUKAM: Tử thi sình lên 

2) VISULAKAM: Tử thi có màu xanh 

3) VIPUBBAKAM: Tử thi có mủ máu chảy ra. 

4) VICCHIDDAKAM: Tử thi mà người ta cắt đứt 
nửa thân. 

5) VIKKHÃ YITTAKAM: Tử thi mà thú cắn xé ăn. 

6) VIKKHITTAHAM: Tử thi rời rạc ra ở nhiều chỗ. 

7) HATAVIKKHITTAKAM: Tử thi mà người ta 
vằm chặt đứt ra nhiều mảnh lớn nhỏ. 

8) LOHITAKAM: Tử thi lấm máu. 

9) PULUVAKAM: Tử thi có dời bò ra. 

10) ATTHIKAM: Tử thi chỉ còn xương. 

Mười đề mục KASINA là: 

1) PATHAVĨKASĨNAM: Xem KASINA đất làm 
cảnh giới. 

2) ÃPOKASINAM: Xem KASINA nước làm cảnh 
^ói 

3) TEJOKASINAM: Xem KASINA lửa làm cảnh giới. 

4) VÃYOKASINAM: Xem KASINA gió làm canh 
giới. 

5) NĨLAKASINAM: Xem KASINA sắc xanh làm 
cảnh giới. 

6) PĨTAKASINAM: Xem KASINA sắc vàng làm 
cảnh giới. 

7) LOHITAKASINAM: Xem KASINA sắc đỏ làm 
cảnh giới. 



90 


8) ODÃTAKASINAM: Xem KASINA sắc trắng làm 
cảnh giới. 

9) ALOKAKASINAM: Xem KASINA ánh sáng làm 
cảnh giới. 

10) ÃKÃSAKASINAM: Xem KASINA hư không làm 
cảnh giới. 

Bốn đề vô sắc là: 

1) ÃI^SÃ NANCÃ YATANAJHÃNA: Sự tham 
thiền lấy hư không là chỗ rỗng không làm cảnh giới. 

2) VINNÃ NAN CÃ YATANA JHÃNA: Sự tham 
thiền lấy thức làm cảnh giới. 

3) ÃKINCAN NÃYATANA JHÃNA: Sự tham thiền 
không có thức làm cảnh giới. 

4) NEVA SANNÃ NÃ SANNÃ YATANA JHÃNA: 
Sự tham thiền có tưởng và không tưởng làm cảnh 
giói. 

Bốn đề vô lượng tâm là: 

1) METTÃ CETO: Tâm từ ái rải khắp cho tất cả 
chúng sanh. 

2) KARUNÃ CETO: Tâm bi mẫn đến tất cả chúng 
sanh. 

3) MUTUTÃ CETO: Tâm hỉ là tâm nhu hòa mềm mại, 
không sát hại chúng sanh và thấy chúng sanh được 
lợi lạc, lại tỏ ý vui vẻ, mừng dùm cho. 

4) UPEKKHÃ CETO: Tâm xả là tâm trung lập, bình 
đăng không thương ghét chúng sanh. 

Một điều DHÃTUVAVATTHÃNA là: Quán sát thiệt 
nhận về tứ đại. 

Một điều ÃHÃRAPATI KỮLA là: Quán tưởng vật thực 
cho nhận thấy đáng nhòm gớm. 

Cả 40 đề nầy gọi là đề chỉ tịnh (SAMATHA 
KAMMATTHANA), là pháp để tẩy trừ những phiền não, bề 



91 


trong của chúng sanh cho thanh tịnh và thoát ly các sự lầm 
than khổ sở, cho trở thành VIKHAIVIBHANAPAHÃRA 
(tiệm trừ). 

Như sự tích truyền rằng: 

Thuở nọ đức Thế Tôn đang còn Bồ Tát, sanh làm một 
ông Bà La Môn, có một bà vợ, một cậu con trai, một cô con 
gái, một cô dâu, một người tớ gái. Cả thảy là 6 người. 

Riêng Đức Bồ Tát, ngài hằng giáo huấn, cho cả 5 người 
ấy, biểu thường niệm sự chết, sẽ đặng hiếu rõ rằng: “Tất cả 
pháp hữu vi (ngũ uấn) của chúng sanh, đã sanh ra rồi, sẽ có 
sự chết là lẽ tự nhiên, không trừ một người nào cả, dầu già trẻ 
mạnh yếu v.v...; lẽ thường có sanh ra ắt có sự chết, ở chực 
sẵn nơi cuối cùng giống nhau cả. 

Chúng ta chang nên dế duôi rằng: sự chết chưa đến ta.” 

Cả năm người đều nghe lời giáo huấn đức Bồ Tát, 
thường niệm sự chết, không dám dể duôi. 

Một bữa nọ, Bồ Tát và người con trai đi cầy ruộng. Lúc 
ban mai, người con trai cầm một con dao phát, đi cắt cỏ, dọn 
dẹp bờ ruộng đem gom lại đế đốt, khói thổi vào lùm cỏ, trong 
ấy có một con rắn độc. Khi bị khói nó bò ra thấy chàng thanh 
niên đang đốt cỏ ấy, nó giận quá bèn cắn chàng ấy ngã xuống 
chết ngay chỗ đó. 

Khi Bồ Tát thấy con ngã xuống chết như vậy, liền đi 
đến vác thây ma của con đem để ở dưới bóng cây. Song, ngài 
không buồn rầu than tiếc, là bởi nhờ quán sát rằng: con của ta 
chết đây lìa bỏ xác dơ, cũng như loài rắn lột vỏ cây. Theo lẽ 
thường, loài rắn thay vỏ rồi, nó không quyến luyến hay mến 
tiếc cái vỏ ấy. Bây giờ con của ta chết đây, cũng như con rắn 
lột vỏ bỏ đi nơi khác, dầu ta khóc lóc, than tiếc nào có lợi ích 
gi? _ \ ^ ^ . 

Ngài nghĩ như vậy, rồi xuống cày ruộng nữa, bằng một 
cách thản nhiên. Khi đó có một người đi tới. Bồ Tát kêu mà 
nhắn như vầy: “Neu người đi ngang qua nhà tôi, xin cảm 



92 


phiền cho người nhà tôi hay, nên ra đây hết cả và chỉ đem 
một phần ăn thôi, đừng bới hai phần như trước. 

Người ấy cũng nói giùm y như lời. Người nhà của Bồ 
Tát được nghe như vậy, đều đi ra ruộng cả. 

Khi tới thấy chàng thanh niên chết nằm ở dưới cội cây 
như thế, cả thảy đều quán tưởng sự chết, tùy theo mỗi người 
mỗi cách khác nhau như vậy. 

Người mẹ quán tưởng rằng: “Con của ta khi đến đầu 
thai vào ở trong bụng ta thì ta cũng không kêu nó đến, khi nó 
đi cũng không từ giã ta, và ta cũng không cho phép nó đi. Khi 
nó đến thế nào thì nó đi cũng như thế ấy, ta khóc than làm gì, 
không lợi ích chi.” Bà mẹ suy nghĩ như thế, rồi thản nhiên 
không khóc than. 

Nàng em gái suy nghĩ rằng: “Anh ta chết nếu ta khóc 
lóc than tiếc, chang qua làm cho tiều tụy thân thế, bằng một 
cách không không vậy thôi. Chứ anh ta cũng chăng được 
nghe và biết ta khóc, người em gái suy nghĩ như vậy, nên vẫn 
thản nhiên không khóc than. 

Người vợ suy nghĩ rằng: “Nen ta khóc lóc buồn than 
chồng chết, thì cũng vô hiệu quả, chẳng nhằm gì. Cũng như 
trẻ em trong buối ban đêm bú vú mẹ nó, ngó trật lên trên thấy 
mặt trăng, dù cho đứa trẻ em kia có khóc đòi đến đâu đi nữa, 
cũng không ai có tài nào lên lấy mặt trăng cho nó.” Người vợ 
suy nghĩ như thế, nên không buồn than đối với người chồng 
đã chết ấy. 

Nàng tớ gái suy nghĩ rằng: “Con trai chủ ta chết đây, 
cũng như cái nồi đất bế ra làm bảy mảnh, dù có kẻ khoe tài 
hay sức giỏi đế gắn liền trở lại thì ắt khó liền lại được. Neu ta 
khóc than với cái xác chết nay, thì người ấy cũng chẳng sống 
lại được.” Nàng tớ gái suy nghĩ như vậy, nên thản nhiên 
không khóc lóc than tiếc và không quyến luyến đối với người 
chết ấy. 



93 


Cả 5 người dùng sự suy xét chơn chánh ấy, cho nên 
không rơi một nhen nước mắt. TASSÃVASENA do mãnh 
lực của sự thường niệm điều chết ấy, làm cho chỗ ngự của 
đức vua cõi trời nóng, nên ngài ngồi không yên, bèn dùng 
thiên nhãn quán thấy rõ nguyên do, mới hiện ra một ông Bà 
La Môn già, từ cung trời Đao Lợi xuống đi đến chỗ đó. Ngài 
hỏi rằng: Nay các người! Con của các người bị rắn cắn chết 
như vậy, chớ vì lẽ nào mà các người không khóc than buồn 
rầu?” 

Đức Bồ Tát đáp như vầy: Nay ông Bà La Môn! Người 
nào buồn rầu than tiếc đau khố, do lòng quyến luyến kẻ đã 
chết rồi, người ấy là kẻ ngu si tâm còn tối mê lắm, do vô 
minh che đậy. Người ấy không hiểu sự thắng lợi của pháp, là 
phương tiện diệt trừ sự khóc than buồn rầu. Bởi sự không 
đoàn tụ, nghĩa là do sự chia lìa nhơn vật mà mình thương yêu. 

TAMSUTVÃ. Đức ngọc hoàng được nghe như vậy, 
ngài có tâm hân hoan lắm và tán dương một cách nhiệt liệt, 
lại làm cho mưa sa xuống một đám bằng bảy báu, rớt ngay 
vào cả nhà đức Bồ Tát, rồi ngài mới ngự trở lên cõi trời Đao 
Lợi. 

Những người hằng niệm sự chết, thì tránh khỏi sự than 

tiếc và được nhiều của cải như vậy đó. 

*** 

Điều hạnh phúc thứ 37 

VIRAJJAM: Sự thoát ly bụi dơ tức phiền não, gọi là 
hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Cái gì gọi là bụi dơ? 

ĐÁP: Tham ái, sân hận, si mê, cả 3 ác pháp nay gọi là 
bụi dơ, và 7 pháp thùy miên phiền não, cũng là bụi dơ. 

Bảy pháp thùy miên ấy như vầy: 



94 


1) KÃMARÃGÃNUSAYA: Ái dục thùy miên, là sự 
ưa đắm trong ngũ dục: sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, 
vị ngon, nơi đụng chạm êm dịu. 

2) PHAVARÃGÃNUSAYA: Hữu dục thùy niiên, là 
tâm ưa đắm trong cõi sanh, như là dục giới, sắc giói, 
vô sắc giới. 

3) PATIGHÃNUSAYA: Sân hận thùy miên, là sự 
nóng nảy nhiễu hại chúng sanh và vật. 

4) MÃNÃNUSAYA: Ngã mạn thùy miên, là sự cố 
chấp ngã nhơn, nhứt là dòng dõi cao sang V.V.... 

5) DITTHÃNUSAYA: Tà kiến thùy miên, là sự hiểu 
hoặc thấy theo lối thường kiến, đoạn kiến, nghĩa là 
hiếu rằng: tất cả chúng sanh thường như vậy không 
thay đối, hay thấy chúng sanh chết rồi là mất, không 
còn tái sanh và thọ quả của sự hành vi thiện, ác. 

6) VICIKICCHÃNUSAYA: Hoài nghi thùy miên, là 
sự nghi ngờ bất nhất trong những thiện ác pháp. 

7) AVIJJÃNUSAYA: Vô minh thùy miên, là tối mê 
không biết rõ pháp hữu vi, nơi những đời quá khứ, 
hiện tại, vị lai. 

Giải rằng: Vô minh có 8 cách: 

1) PUPPANTA KHANDHA ANÃNAM: Không rõ 
kiếp trước ta đã sanh làm những gì? 

2) PARANTA KHANDHA ANÃNAM: Không rõ 
kiếp sau ta sẽ sanh làm những gì? 

3) APARÃ PARANTA KHANDHA ANÃNAM: 
Không rõ cả kiếp trước, kiếp nay và kiếp sau. 

4) DUKKHE ANÃNAM: Không rõ khổ đế, không 
hiểu sự khổ, của sanh, già, đau, chết, V.V.... 

5) DUKKHASA MUDAYE ANÃNAM: Không rõ 
nhân sanh sự khô là tâm ái dục. 

6) DUKKHANIRO DHE ANÃNAM: Không rõ sự 
dứt tất cả thống khố là Niết Bàn. 



95 


7) DUKKHANIRO DHAGÃMINĨPATIPADÃ 
ANANAM: Không rõ sự thiệt hành theo giới, định, 
huệ đặng đi đến chỗ diệt khố. 

8) PATICCASAMUPÃDA ANÃNAM: Không rõ 
nhân duyên phát sanh, nghĩa là do nhân vô minh, 
duyên sanh ra hành; do nhân hành, duyên sanh thức; 
do nhân thức, duyên sanh danh, sắc; do nhân danh, 
sắc, duyên sanh lục nhập; do nhân lục nhập, duyên 
sanh xúc; do nhân xúc, duyên sanh thọ; do nhân thọ, 
duyên sanh ái; do nhân ái, duyên sanh thủ; do nhân 
thủ, duyên sanh hữu; do nhân hữu, duyên sanh sanh; 
do nhân sanh, duyên sanh lão tử; cùng các sự uất ức 
than tiếc, V.V.... 

Lại nữa, nguời còn bụi dơ tức phiền não, cho nên cứ 
sanh tử luân hồi chịu khố, nhu sự tích duới đây: 

Sự tích hai nguời anh em: 

Thuở nọ, có hai anh em, nguòi anh có vợ, nguời em 
đến gần gũi gian dâm với chị dâu, nàng ấy xúi giục em giết 
anh, nguời em bị duới quyền hạn của phụ nữ, nên giết anh 
chết. Nguời anh khi sắp chết có tâm thuơng mến vợ, nên sau 
khi chết tái sanh làm con rắn lục ở trong nhà ấy, nguời vợ 
ngồi nơi nào, con rắn lục rớt xuống gần chỗ ấy, do sự thuơng 
yêu trìu mến, nguời vợ giết chết con rắn đi, con rắn lục ấy 
chết vẫn chua dứt sự thuơng mến, nên sanh lại làm con chó ở 
trong nhà ấy. Khi con chó ấy lớn lên cũng thuơng nguòi vợ, 
vợ đi đâu vẫn cứ theo đến đấy, làm cho phần đông nhạo bán 
rằng: nguời thợ săn chồn. 

Nguời đàn bà ấy có sự hỗ thẹn, nên giết con chó ấy cho 
chết đi, chó chết vẫn còn có tâm thuơng nhớ vợ, khi chết kiếp 
chó lại sanh làm con bò ở tại nhà ấy, lúc con bò lớn lên có 
tâm thuơng mến vợ đi đâu cũng dính theo, nguời đàn bà ấy 
tức giận giết chết, con bò ấy chua dứt sự thuơng, chết kiếp bò 
tái sanh vào trong bụng của nàng, nàng ấy sanh đứa con trai, 



96 


bà nội bà ngoại đều hội họp lại, ngay trong khi ấy, hài nhi 
mới sanh, liền nhớ việc trong kiếp quá khứ rằng: người đàn 
bà nay là bạn nghịch giết ta đã lắm kiếp rồi, trong khi được 
nhớ như thế ấy, thì chang cho người mẹ rờ đụng tới, nếu bà 
mẹ đụng tới thì khóc la vùn vẫy. ông bà đem về nuôi khi 
cháu nhỏ lớn lên tập nói được, ông bà hỏi thì nó nói rằng: 
Nàng ấy không phải mẹ, mà là bạn nghịch đã từng giết hại nó 
cho chết nhiều kiếp rồi. 

Các ông bà được nghe cháu kế chuyện thì cũng biết rõ 
nguyên nhân, nên có sự cảm động, rồi cũng nuôi cho đến khi 
cháu khôn lớn, bèn dẫn đi vào một ngôi chùa, cả 2 ông cháu 
đều xuất gia tu trong Phật Pháp, thực hành pháp minh sát, 
cũng đều đắc quả A La Hán, diệt tận phiền não ra khỏi tâm. 
SAURÃTAN ngũ uẩn thì nhập Niết Bàn thoát ly thống khổ. 

Tích nay tôi dẫn ra đế cho thấy rõ rằng: Tất cả chúng 
sanh chết với sự tham trong ngũ dục, cho nên sanh lòng luyến 
ái (RÃGA) và là khó tắt lâu tắt lửa luyến ái (DANDHA 
VIRÃYĨ), nhưng có tội ít do hai nhân là: 

1) LOKAVAJJA: Tội do hành động trong đời. 

2) VIPÃKAVAUA: Tội sẽ trả quả trong kiếp sau. 

Giải rằng: Những người có vợ chồng chung sống vói 

nhau, theo phong tục đời, gọi là có tội theo đời, nghĩa là sanh 
già đau chết, luân hồi trong thế gian mãi. 

Người nam hoặc nữ phạm tà dâm là ngoài bụng vợ, 
chồng, đi thân cận với người nữ hoặc nam khác gọi là tội sẽ 
trả quả trong kiếp sau, bị sanh vào 4 đường ác do lửa luyến ái: 
Tâm nay hằng thiêu đốt chúng sanh, cho bị cháy trong kiếp 
hiện tại, như tôi dẫn tích nay lại chỉ cho thấy rõ vậy. 





97 


Điều hạnh phúc thứ 38 

KHEMAM: Sự tự tại giải thoát khỏi các điều triền 
phược (YOGA), gọi là hạnh phúc cao thượng. 

VẤN: Pháp trói buộc tâm của chúng sanh có mấy? 

ĐÁP: Có bốn cách là: 

1) KÃMA YOGA: Sự ưa thích say đắm trong ngũ dục 
là vật hằng giam hãm trói buộc chúng sanh. 

2) PHA VA YOGA: Ba cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi 
vô sắc. Cả ba cõi này là vật hằng giam hãm trói buộc 
chúng sanh. 

3) DITTHI YOGA: Sự hiểu thấy thường kiến rằng: 
chúng sanh thường như vậy mãi, không thay đổi, 
hoặc là sự thấy đoạn kiến rằng: tất cả chúng sanh tạo 
thiện, ác thế mấy, một khi chết là mất, sự hiểu như 
thế là vật giam hãm trói buộc chúng sanh. 

4) AVIJJÃ YOGA: Sự không thấy rõ các pháp hữu vi, 
là vật hằng giam hãm trói buộc chúng sanh (vô minh 
triền phược). 

VẤN: Cần phải lấy pháp gì để diệt? 

ĐÁP: Phải nương theo giới, định, huệ là bảo vật hằng 
gìn giữ cho tâm trở nên hùng dõng, đặng dùng minh sát mới 
có thế dứt trừ các sự triền phược ấy được. 

Khi nào diệt được các pháp trói trăn ở bề trong như thế 
rồi, mới mong thấy tâm tự tại và an vui, tránh xa các điều rủi 
ro, tai hại, dù cho có người khác tính nhiễu hại cũng không 
được. 

Như sự tích sau này: 

Có một chàng thanh niên, do đức tính mạnh dạn bỏ vợ 
đi vào tu trong Phật Giáo, tinh tấn tu về pháp chỉ tịnh và quán 
minh không bao lâu thì đắc quả A La Hán. Nói về người vợ 
cố ý, muốn cho chồng hoàn tục về ở chung với mình, mới 
bảo người đi thỉnh ông sư chồng về thọ thực ở nhà. Ngài 
cũng vẫn vào nhà độ như ý. Khi ngài độ vừa xong, nàng ấy 



98 


tính rủ nhau bao vây đặng bắt buộc phải hoàn tục. Khi Đại 
Đức thấy thái độ bất tiện nhu thế, ngài bèn nhập định dùng 
định lực bay lên trên hu không, thoát khỏi sự tai hại đuợc, đó 
là nhờ ngài đã thoát ly ra ngoài các sự trói trăn, tâm của ngài 
không chịu triền phuợc nữa (YOGA). 

ETÃDISÃNIKATVÃNA: Tất cả chu Thiên và Nhơn 
loại nếu đuợc thật hành theo những điều hạnh phúc nhu thế, 
gọi là nguời đuợc thắng quá trong mọi nơi, nhứt là thắng quá 
các nghiệp lực và những phiền não, cùng là sự rủi ro tai hại, 
trong các cơ hội, và hằng đem lại nhiều sự tiến hóa sự bình an 
trong mọi nơi. Giải rằng: nếu chúng sanh nào đuợc thực hành 
các điều hạnh phúc ấy cho đầy đủ thì sẽ đắc thành đạo quả 
cao thuợng, tận trừ hết thảy vi tế phiền não, là vật hằng ngủ 
ngầm trong tâm, mói nhập Niết Bàn, huởng an tối thuợng. 
Bằng nhu chua đắc nhập Niết Bàn, vẫn luân hồi trong tam 
giới này, thì cũng khỏi sa vào bốn đuờng ác. 

VÂN: Nghiệp lực có mấy? 

ĐÁP: Có hai là thiện nghiệp và ác nghiệp. Nên hiếu 
chữ nghiệp y theo kinh PALI đã giải rằng: “Sự làm” là tất cả 
hành động tạo tác và “lời nói ý nghĩ”. 

Vả lại, cả hai món nghiệp này, ngài chia ra muời một 
điều nhu sau. 

1) DITTHA DHAMMAVE DANĨYA KAMMA: 

Phuớc, tội làm trong kiếp này, trả quả rõ rệt ngay ở 
kiếp này. 

2) UPAPAJJAyE DANĨYA KAMMA: Phuớc, tội 
làm trong kiếp này, trả quả kiếp sau. 

3) APARÃPARAVE DANĨYA KAMMA: Phuớc, tội 
làm trong kiếp này, trải qua 1-2-3-4-5 kiếp, hoặc 10 
kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, mới trả quả chẳng hạn. 
Có khi đến ngày đắc Niết Bàn trả quả cũng có. 

4) GARUKAMMA: Trọng nghiệp, nói về bên thiện 
thì tâm thiền định, nói về bên ác thì ngũ vô gián tội; 



99 


giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, chích máu Phật, 
chia rẻ Tăng. 

5) ÃCINNAKAMMA: Phước, tội mà chúng sanh hằng 
làm, hay chỉ làm một lần, song tâm cứ tưởng nhớ 
mãi mãi, thì nó sẽ có sức mạnh đàn áp các sự phước 
tội mỏng nhẹ khác. 

6) ÃSANNAKAMMA: Phước, tội làm gần khi sắp 
chết, hoặc là tưởng nhớ ngay khi sắp chết thì phước 
tội ấy trả quả trước, cũng như con bò già ở gần cửa 
chuồng, hắn ra trước các con bò khác. 

7) KATATTÃ VÃPANAKAMMA: Phước, tội khi 
làm bởi không có trí tuệ hiệp theo, cho nên sức 
mạnh ít lắm, đợi khi nào các phước tội khác không 
trả quả thì nó mới vào trả. 

8) lANAKAKAMMA: Phước, tội là mãnh lực dắt 
thần thức đi gả sanh vào trong các cõi, ví như kẻ 
đem thơ (Bưu tá). 

9) UPATTHAMBHAKAKAMMA: Phước, tội là 
mãnh lực tiếp vào giúp đỡ, cho phước tội trước càng 
có sức mạnh nhiều lên. 

10) UPAPĨLIKAMMA: Phước, tội hằng theo dính mà 
lấn hiếp các phước hay tội trước, đặng trả quả; nói 
về tội, cũng dường như con chó rượt thú rừng, nếu 
kịp trong nơi nào thì cắn tại chỗ đó. 

Nói về phước, cũng như người vú chạy rượt trả em, kịp 
trong chỗ nào thì bồng ắm lên từ chỗ đó. 

Giải rằng; làm phước ít và làm tội nhiều, song phước 
trả quả trước, tội dính theo; làm phước nhiều và làm tội ít, 
song tội ưả quả trước, phước cũng dính theo; ý nói như là: Ta 
không biết đến sanh ở chỗ này, nếu ta biết rõ thì ta không cho 
đến sanh đây đâu! 

11) UPAGHÃTAKAAMMA: Phước, tội vào dứt 
ngang các phước, tội nhẹ, cho tiêu hoại đi, hay là 



100 


vào cắt đứt sanh mạng của chúng sanh, là chết 
bằng lối vô bịnh, nghĩa là có người đến giết chết 
hoặc là uống nhầm thuốc độc rồi chết V.V.... 

Cả 11 cái nghiệp như đã giải trên đây, hễ chúng sanh 
còn phàm phu tới phút nào, thì những giờ phút ấy, hằng chịu 
lặn hụp mãi trong tam giới, đế thọ quả vui, quả khố mãi, cứ 
như vậy luân chuyến hết vui tới khố, hết khổ tới vui không 
ngừng nghỉ. 

Bởi thế cho nên chúng ta đã sanh đặng làm người và 
nay lại được gặp Phật Pháp, thì chúng ta nên cố gắng mà thiệt 
hành những pháp thanh cao, nghĩa là 38 điều hạnh phúc này, 
cho tròn đủ ở trong tâm của mình, thì chắc hắn được sự an 
vui hạnh phúc, và được thắng quá cả thảy các nghiệp báo và 
các phiền não, ngỏ hầu làm cho tâm được giải thoát tịch tịnh 
Niết Bàn, là nơi cuối cùng an vui tuyệt đối. 

HÉT 



